MICHAEL ©G. ROGERS 


SIÊU CÁ NHÂN 
SIÊU ĐỘI NHÓM 


Phương Hạ ciich 


YOU ARE THE TEAM 


6 bí mật tạo nên nhóm vĩ đại từ mỗi cá nhân 


SIÊU CÁ NHÂN - SIÊU ĐỘI NHÓM 


6 bí mật tạo nên nhóm vĩ đại từ mỗi cá nhân 


Michael G. Rogers 


Phương Hạ dịch 
NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ 


Số 9 - Ngõ 26 - Phố Hoàng Cầu - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội VPGD: Số 
347 - Phố Đội Cấn - Q. Ba Đình - TP. Hà Nội 


ĐT: (024) 6686 0751 - (024) 6686 0752 
Email: nxbdantri@gmail.com 


Website: nxbdantri.com.vn 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
BÙI THỊ HƯƠNG 
Chịu trách nhiệm nội dung: 


LÊ QUANG KHÔI 


Biên tập viên NXB: Vũ Thị Thu Ngân 
Biên tập viên Rybooks: Nguyễn Thúy 
Sửa bản in: Vũ Nhàn 

Vẽ bìa: Trumeomeo 


Trình bày: Nguyễn Hoàng Khôi 


Đơn vị độc quyền xuất bản và phát hành 


RYBOOKS 
Thông tin liên hệ: 
Email: rybooks@bachvietbooks.com.vn 


Fanpage: https://www.facebook.com/RYBOOKS⁄ 


Liên kết xuất bản Công ty CP Sách Bách Việt 
Trụ sở chính: 


Địa chỉ: Số 9, ngõ 55/9 Huỳnh Thúc Kháng, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, 
TP. Hà Nội 


Tel: (024) 3776 5580 

Chỉ nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh: 

Địa chỉ: 233 Nguyễn Thượng Hiền, P. 6, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 
Tel: (028) 3517 1788 

Website: http://www.bachvietbooks.com.vn 
http:/⁄www.facebook.com/bachvietbooks.com.vn 

In 3.000 cuốn, khổ 13.5 x 20 cm tại Công ty Cổ phần In và Truyền 
thông Hợp Phát 


Địa chỉ: Căn hộ 807 nhà N2D KĐT Trung Hòa - Nhân Chính, Nhân 
Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. 


Số xác nhận ĐKXB: 5375-2020/CXBIPH/9-159/DT cấp ngày 
17/12/2020 

Quyết định xuất bản số: 1646/QÐXB/NXBDT cấp ngày 23 tháng 12 
năm 2020 

ISBN: 978-604-314-089-7 


In xong và nộp lưu chiểu quý I năm 2021. 


Mục lục 

Bạn là kiểu đồng đội nào? 

Lời giới thiệu 

Chương 1: VỊ tha 

Chương 2: Đáng tin cậy 
Chương 3: Khiêm tốn 

Chương 4: Tích cực 

Chương 5: Tôn trọng đồng đội 
Chương 6: Trở nên xuất sắc 


Kết luận 


Mến tặng vợ tôi - Terri, các đứa con yêu dấu cùng với bạn đời của các 
con: Michael, Scott (Kiera), Kelli (Kyle), Jeffrey, Adam, Jacob và Noathan, 
những người luôn yêu thương và ủng hộ tôi. Chân thành cầm ơn David 
Fares, nhà lãnh đạo xuất sắc nhất mà tôi từng gặp, là người đã truyền 
cảm hứng cho tôi về tỉnh thần lãnh đạo và làm việc nhóm nhiều năm về 
trước. 


BẠN LÀ KIỂU ĐỒNG ĐỘI NÀO? 

Mỗi nhận định dưới đây nói về một hành động. Bạn hãy sử dụng 
thang điểm đã được đưa ra để xác định mức độ thường xuyên thực 
hiện hành động đó trong nhóm của mình. Hãy suy nghĩ kĩ và trả lời 
trung thực nhất có thể. Đáp án và điểm số này sẽ giúp bạn tìm ra cơ 
hội để cải thiện hiệu quả làm việc nhóm của mình đó. 

Bạn nên thực hiện bài đánh giá này vài tháng một lần để nhìn nhận 
thẳng thắn xem bạn đã thay đổi hay chưa. Hãy luôn ghi nhớ rằng: 
Hành động có sức mạnh hơn lời nói. Khi làm bài đánh giá, bạn có thể 
xin góp ý từ các đồng đội khác. 

Bạn có thể chép nó vào sổ tay hoặc điền trực tiếp vào đây. 

Thang điểm 

3 = Hầu hết 

2 = Thỉnh thoảng 

1 = Hiếm khi 

VỊ tha 

L1 Tôi tích cực giúp đỡ và hỗ trợ đồng đội. 

L1 Tôi chủ động tìm nhiều cách để giúp đồng đội tỏa sáng. 

L1 Tôi luôn quan tâm đến nhu cầu của các thành viên khác. 


L Tôi đặt nhu cầu của nhóm lên trên mong muốn được công nhận 
của bản thân. 


Đáng tin cậy 


LI Tôi luôn thành thật (ví dụ: Tôi không bóp méo sự thật, không nói 
đối...) 


L] Tôi đã nói là làm. 


L1 Tôi thẳng thắn đưa ra nhận xét, đôi lúc sẽ hơi khó nghe nếu cần 
thiết. 


L Tôi tích cực tham gia các cuộc họp nhóm. Đóng góp ý kiến, chủ 
động trao đổi và không ngại tranh luận với mọi người. 


Khiêm tốn 
L Tôi có trách nhiệm với công việc của mình. 


L1 Tôi chấp nhận những lỗi lầm của bản thân và người khác, tích cực 
học hồi từ sai lầm đó. 


L Tôi xin nhận xét của mọi người về mọi mặt. 
L] Tôi thay đổi bản thân dựa trên những nhận xét đó. 


L1 Tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến đồng đội và những người đã hỗ 
trợ 


nhóm tôi. 
Tích cực 


L1 Tôi hạn chế gây ra những tác động tiêu cực cho nhóm, kể cả là nói 
xấu các thành viên khác. 


L] Tôi không tham gia hay lan truyền những câu chuyện tầm phào về 
nhóm mình. 

L1 Tôi dành thời gian để chân thành khen ngợi từng đồng đội. 

L] Tôi tích cực động viên mọi người. 


L Tôi chủ động tìm cách chúc mừng và tán dương thành công của 
đồng đội. 

Tôn trọng 

L1 Tôi thể hiện sự tôn trọng với đồng đội bằng cách thường xuyên 


mỉm cười, nói lời cảm ơn, chủ động lắng nghe, nói và làm những 
việc tử tế. 


L1 Tôi cố gắng thấu hiểu cho người khác trước khi đưa ra bất kì nhận 
định nào về họ. 


L1 Tôi thật lòng quan tâm đến cuộc sống của các thành viên khác. 

L1 Tôi đặt mình vào hoàn cảnh của đồng đội khi nỗ lực thấu hiểu họ. 
Xuất sắc 

L] Tôi luôn làm nhiều hơn những yêu cầu công việc đặt ra. 

L] Tôi hiểu rõ và toàn tâm toàn ý với tầm nhìn, mục tiêu của nhóm. 


L1 Tôi đưa ra giải pháp chứ không mang thêm vấn đề cho trưởng 
nhóm và đồng đội. 


L1 Tôi đầu tư thời gian để phát triển bản thân. Tôi lãnh đạo nhóm 
bằng cách làm gương. 


Tổng điểm 


Thang điểm: Mục đích của công cụ đánh giá này là giúp bạn nhận ra 
và xem xét xem hiện tại, với sáu phẩm chất cần thiết của một đồng 
đội tốt, bạn đang ở mức độ nào. Nó sẽ cho bạn biết mình cần cải 
thiện những phẩm chất nào. Một đồng đội lý tưởng thì chỉ có vài câu 
đạt dưới điểm 3, nhưng số này thật sự không nhiều. Tuy nhiên, nếu 
bạn nỗ lực và mong muốn thay đổi, bạn sẽ làm được. 


Từ 77 - 81 điểm: Bạn là một đồng đội xuất sắc và đã phát triển hầu 
hết hoặc toàn bộ sáu phẩm chất (hay SPC). 


Từ 72 - 76 điểm: Dù bạn vẫn cần cải thiện nhưng bạn đang làm tốt 
hơn đa số. 


Từ 67 - 71 điểm: Điểm mạnh và điểm yếu của bạn đang cân bằng. 
Và bạn có khả năng bồi dưỡng một số phẩm chất. 


Dưới 66 điểm: Bạn cần trau dồi hầu hết, nếu không muốn nói là tất 
cả 

phẩm chất. 

Hãy trung thực trả lời năm câu hỏi dưới đây. Chúng sẽ giúp bạn 
khám phá nhiều điều cần lưu ý về vai trò của bạn, những nỗ lực, 


toàn tâm toàn ý cho nhóm. 


1. Tôi đã đóng góp gì cho nhóm? Không phải là những thứ mà bạn sẽ 
có thể 


đóng góp, mà là những gì bạn đã và đang thật sự làm được cho nhóm. 


¬................ 


2. Tôi sẽ có thể đóng góp gì cho nhóm? Những đóng góp mà bạn có thể 
cống hiến cho nhóm trong tương lai? 


¬..........ố...... 


3. Mức độ trung thành của tôi dành cho nhóm? Tôi đã làm gì để 
chứng minh sự trung thành của mình với nhóm? 


¬.............ố..ố....Ố..... 


5. Tôi sẽ thay đổi điều gì ở bản thân dựa vào ba câu trả lời trên? 


¬............... 


LỜI GIỚI THIỆU 


Một đội nhóm xuất sắc được tạo nên từ những đồng đội kiệt xuất Hãy 
để tôi kể bạn nghe một câu chuyện. Có một người đàn ông đang lái 
xe tải thì bị lạc đường. Trong lúc với tay lấy đồ uống, anh bất ngờ 
mất lái và lao xuống con mương sâu gần một mét. 


Tuy không bị thương nhưng anh bị mắc kẹt và cần người trợ giúp để 
lôi chiếc xe lên. Nhìn thấy một trang trại cũ cách đó khoảng 400 mét, 
anh đi bộ đến để nhờ giúp đỡ. 


Một người nông dân lớn tuổi ra mở cửa. Người đàn ông trình bày 
hoàn cảnh của mình. Người nông dân đáp rằng vì không còn làm 
nông nữa nên bác không có máy kéo để cẩu chiếc xe lên, nhưng bác 


có cách khác giúp được. Bác chỉ vào một con la già đang đứng trên 
cánh đồng cách đó khoảng ba mét, bác nói: “Andy (tên con la) có thể 
giúp cậu thoát khỏi mương nước.” 


Người đàn ông nhìn con la già nua rồi quay lại nhìn bác nông dân. 
Bác ta vẫn quả quyết: “Được mà, Andy có thể giúp cậu đấy.” Biết 
rằng mình không còn lựa chọn nào khác, người đàn ông quyết định 
đặt niềm tin vào con vật có tuổi kia. Anh ta, bác nông dân cùng với 
Andy, con la ốm yếu, đi về phía con mương. 


Khi đến nơi, bác nông dân buộc Andy vào chiếc xe tải và sau đó cầm 
dây cương, quát to lên: “Kéo đi Henry! Kéo đi Bill! Kéo đi James! Kéo 
đi John! 


Kéo đi Andy!” Bằng một động tác khá nhẹ nhàng, con la đã lôi được 
chiếc xe bị mắc kẹt ra khỏi mương. 


Người đàn ông kinh ngạc không thốt nên lời. Vỗ vỗ con la, anh cảm 
ơn bác nông dân vì tấm lòng hào hiệp. Anh thắc mắc: “Tại sao vừa 
rồi bác lại gọi những cái tên đó?” 


Bác ta cười đáp: “Con Andy già này gần như lòa rồi. Nhưng miễn là 
nó tin rằng nó đang làm việc trong một bầy cùng các con khác, nó có 
thể kéo bất cứ thứ gì.” 


Quả đúng như vậy! Miễn là chúng ta tin mình là thành viên của một 
đội, ta có thể làm tất cả mọi chuyện. Được làm việc với một nhóm 
bền vững và gắn kết mang lại cho ta cẩm giác tự tin. Giống như chú 
lừa Andy, khi bắt tay cùng nhau làm, chúng ta sẽ đạt được nhiều 
thành quả hơn so với khi chỉ có một mình. Ta hạnh phúc và năng 
suất hơn vì được hợp tác với một đội ngũ xuất sắc. 


Nhưng là ai, yếu tố nào mới tạo nên một đội ngũ xuất sắc? Chính là 
BẠN! 


Là BẠN, người có những tài năng đặc biệt không ai có thể thay thế. 
BẠN 


mang đến nhiều góc nhìn mới lạ chưa ai biết đến. BẠN đóng góp 
những kinh nghiệm “độc nhất vô nhị” chưa ai từng trải qua. ChỈ có 
BẠN mới có thể tự mình chịu trách nhiệm cho những điều đó để thúc 
đẩy đội ngũ từ 


tốt lên vĩ đại. Nếu BẠN chỉ xuất hiện với tư cách một cá nhân, tất 
nhiên sẽ không có nhóm. 


^*3 


Vậy trong nhóm có “Tôi” không? Theo nghĩa đen là không, nhưng 
theo nghĩa bóng thì có! Trước khi xây dựng một nhóm xuất sắc, “tôi” 
(bạn) phải trở nên xuất sắc. Chỉ khi từng thành viên (“tôi” và “bạn”) 
quyết tâm trở nên giỏi hơn, đội ngũ đó mới vươn đến tầm cao mới. 
Một đội nhóm xuất sắc được tạo nên từ những đồng đội kiệt 
xuất! 


Siêu cá nhân - siêu đội nhóm nói về sáu phẩm chất (SPC) mà mỗi 
thành viên của một nhóm cần nỗ lực bồi dưỡng để trở nên tốt hơn. 


VỊ THA 


Phẩm chất đầu tiên là đặt nhu cầu của đội nhóm lên trước nhu cầu 
của bản thân. Khi chúng ta có thể hỗ trợ người khác, biết đưa nhóm 
lên ưu tiên số một, chúng ta sẽ trở nên vị tha hơn. Đó là một phần để 
tạo nên thành công cho nhóm. Khi chúng ta đã giàu lòng vị] tha, sự 
tôn trọng từ 


các đồng đội khác không còn là vấn đề. 
ĐÁNG TIN CẬY 


Niềm tin - nền tẳng chính của tỉnh thần đồng đội, là phẩm chất thứ 
hai. 


Đây cũng là nền móng tính cách của con người. Khi nỗ lực trở thành 
một người đáng tin cậy, mỗi thành viên sẽ cần cải thiện khả năng 
giao tiếp và mức độ hợp tác trong nhóm. Nếu chúng ta luôn nói sự 
thật, giữ đúng lời 


hứa và tham gia thảo luận một cách trung thực, chúng ta sẽ xây dựng 
được niềm tin trong mọi người. Một người đáng tin cậy là người 
chính trực và luôn nhận được sự trọng nể từ mọi người. 


KHIÊM TỐN 


Phẩm chất thứ ba sẽ giúp tất cả thành viên nâng cao năng lực. 
Những người khiêm tốn, khiêm nhường thường tập trung tạo ra kết 
quả tốt hơn cho nhóm thay vì cho bản thân. Khi chúng ta dám chịu 
trách nhiệm, dám học hỏi từ sai lầm, sẵn sàng đón nhận mọi lời phê 
bình và trân trọng chúng, chúng ta sẽ biết người khiêm tốn là như 
thế nào. Bất kì ai cũng đều dành sự quý mến cho những người khiêm 
tốn. 


TÍCH CỰC 


Bất kì đội ngũ vững mạnh nào cũng cần có nguồn năng lượng đồi 
đào, hỗ trợ họ đạt được nhiều thành quả tuyệt vời. Khi rèn luyện 
phẩm chất thứ tư này, bạn sẽ giúp nhóm làm giàu nguồn năng lượng 
chung này. 


Hãy hạn chế tác động tiêu cực, thường xuyên khen ngợi người khác 
và chung vui với thành công của đồng đội. Đó chính là những hành 
động làm nên một thành viên tích cực, một nguồn sáng sưởi ấm tỉnh 
thần cả 


nhóm. 
TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC 


Những ai luôn tôn trọng người khác, tự nhiên những mối quan hệ 
xung quanh họ cũng sẽ cải thiện. Hãy giúp từng thành viên trong 
nhóm tin tưởng nhau hơn, đoàn kết và gắn bó hơn. Khi chúng ta lan 
tỏa sự tử tế, thấu hiểu và đồng cảm với người khác, chúng ta xứng 
đáng được tôn trọng và yêu quý. 


TRỞ NÊN XUẤT SẮC 


Những thành viên xuất sắc sẽ dẫn dắt được người khác và đó chính 
là phẩm chất thứ sáu. Nỗ lực trở nên xuất sắc hơn là cơ hội để lãnh 
đạo người khác và thúc đẩy đồng đội nâng cao năng lực của họ. Nếu 
bạn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, hãy chú ý đến tầm nhìn và 
mục tiêu của nhóm, tìm kiếm giải pháp, dành thời gian phát triển 
bản thân, truyền cảm hứng và hướng dẫn các thành viên khác. Mọi 
người sẽ được tiếp lửa nhờ vào những đồng đội xuất sắc như vậy. 


Trong các chương tiếp theo, chúng ta sẽ tiến tới phân tích kỹ hơn 
từng phẩm chất một. Mặc dù yếu tố quan trọng tạo nên thành công 
tập thể là sự cam kết của từng thành viên trong nhóm, nhưng sự cam 
kết duy nhất mà bạn có thể kiểm soát là của chính bạn. Nếu bạn 
muốn có một đội ngũ 


vị tha, đáng tin cậy, khiêm nhường, tích cực, đáng tôn trọng và xuất 
sắc, thì chính bạn phải là người xuất sắc, đáng tôn trọng, tích cực, 
khiêm nhường, đáng tin cậy và vị tha. Đừng chờ trưởng nhóm hay 
thành viên khác hành động. Chính BẠN, ngay bây giờ, hãy rèn luyện 
chúng đi thôi. 


Giống như một dàn nhạc, người nhạc trưởng có thể phải gánh trách 
nhiệm nặng nề nhất nếu các nhạc công không quyết tâm luyện tập. 


Trưởng nhóm của bạn cũng thế nếu bạn và đồng đội không tự cam 


kết cống hiến cho nhóm. Tuy nhiên, ngay bây giờ, BẠN hoàn toàn có 
quyền chủ động lựa chọn trở thành người như thế nào. 


BẠN có cơ hội để mang đến những điều thật sự đặc biệt cho đội ngũ 
của mình. Sự xuất sắc của bạn sẽ soi sáng cho các đồng đội đi theo 
con đường bạn đi. Cuốn sách này viết về chính BẠN. Hãy xem nó 
như một cơ hội thúc đẩy môi trường xung quanh bạn bằng cách 
TRỞ NÊN XUẤT SẮC 


HƠN. Vì các nguyên tắc được thảo luận trong quyển sách này có thể 
áp dụng cho tất cả các mối quan hệ. Có lẽ bạn sẽ thấy, mình không 
chỉ trở 


thành một đồng đội tận tụy hơn mà còn là một người bạn đời, người 
anh người chị, ông bố bà mẹ hoặc những bạn chu đáo hơn. Hãy cùng 
tôi bước vào hành trình khám phá sáu phẩm chất thay đổi cuộc đời 
này. 

LƯU Ý 

Ở cuối mỗi phần hoặc mỗi nguyên tắc sẽ có 1 - 2 câu hỏi giúp bạn áp 
dụng những gì đã học vào thực tế. Bạn nên đầu tư thời gian để suy 
nghĩ 

sâu hơn về từng câu hỏi. 


Bên cạnh đó, ở cuối cuốn sách, sẽ có một bản đánh giá chung. Đừng 
quên dành thời gian đánh giá bản thân trong vai trò một đồng đội. 


Ngoài ra, sẽ có những cách ứng dụng cụ thể hơn các nguyên tắc 
được đề 


cập trong cuốn sách qua những câu hỏi và bài tập bổ sung trong 
quyển bài tập riêng trên trang web: www.michaelgrogers.com/books- 


products 


Chương 1 
VỊ THA 


Khi khám phá tỉnh thần chủ đạo của một đội ngũ thành công, bạn sẽ 
tìm thấy những trái tim vị tha, tận tâm với mọi người 


Nội chiến1 là một trong những cuộc chiến đẫm máu và khốc liệt nhất 
trong lịch sử Hoa Kỳ. Ít nhất có 620.000 người thiệt mạng, “xấp xỉ 
2,5% 

dân số nước Mĩ vào thời điểm đó.” Tổng số thương vong nhiều hơn 
tất cả cuộc chiến khác của Hoa Kỳ cộng lại, tính “từ cuộc Cách mạng 
Hoa Kỳ 


cho đến cuộc chiến tranh Việt Nam.” 


1 Nội chiến Hoa Kỳ (American Civil War, 1861-1865) là cuộc tranh 
chấp quân sự 


diễn ra tại Hoa Kỳ, giữa Chính phủ Liên bang và các tiểu bang phía Nam. 
Sau khi Abraham Lincoln đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 
năm 1860, 11 tiểu bang theo chế độ nô lệ ở miền Nam Hoa Kỳ đã tuyên 
bố ly khai khỏi Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, lập ra Liên minh miền Nam 
(Conƒfederate States oƒ America); 25 tiểu bang còn lại ng hộ chính phủ 
Liên bang miền Bắc (Union). 


Mùa Đông năm 1862, lực lượng dưới trướng Robert E.Lee - Đại 
tướng thống lĩnh quân đội Liên minh miền Nam, đang chiếm ưu thế 
trên một số mặt trận then chốt. Trong đó có thắng lợi trận 
Fredericksburg, một cuộc xung đột nặng nề, đẫm máu diễn ra tại 
bang Virginia. Đây là một trong những đợt tấn công mang tính quyết 
định, nhưng nó gây thiệt hại nặng nề nhất đối với Liên bang miền 
Bắc. Khi Tổng thống Abraham 


Lincoln hay tin về số thương vong sau trận Fredericksburg, cứ mười 
binh sĩ thì có một người tử trận, ông đã bật khóc: “Nếu có nơi nào đó 
tồi tệ hơn địa ngục thì tôi xin ở đó.” 


Thật ra ban đầu, Chiến dịch Fredericksburg của Liên bang miền Bắc 
hứa hẹn nhiều triển vọng nhưng nó nhanh chóng tiêu tan vì các vấn 
đề trì hoãn và sai lầm do quan liêu. Ngày 13 tháng 12 năm 1862, lực 
lượng Liên bang miền Bắc bất ngờ tấn công Liên minh ở Marye - một 


ngọn đồi lớn và dốc, nhìn xuống là có thể thấy Thị trấn 
Fredericksburg. Quân miền Nam cố thủ sau bức tường thành chạy 
dọc theo quả đồi, nấp trong những chiến hào khuất tầm mắt của 
quân miền Bắc. 


Khi quân Liên bang bắt đầu tiến đánh, họ bị phe Liên minh núp sau 
chiến lũy phục kích dữ dội. Sáng ngày 14 tháng 12 cùng năm, 12.000 
binh sĩ 


miền Bắc rơi vào tay kẻ địch. Một số ít thì mắc kẹt trong tầm bắn 50 
thước của quân thù. 


Những người nằm lại trên chiến trường vẫn sống sót, nhưng họ phải 
chịu đau đớn vì thương tích và đói khát. Suốt cả đêm dài, cả hai phe 
buộc phải nghe tiếng khóc ai oán, rên rỈ của những người còn sống, 
từ giờ này sang giờ khác. Các nhân chứng mô tả rằng tiếng khóc ấy 
rất “quái dị, kinh khủng, không tài nào chịu được”. Giây phút lắng 
nghe tiếng khóc của những người đàn ông “đang nằm lay lắt trên 
một sườn đồi cách xa nhà vạn dặm đã làm rung động trái tim binh sĩ 
của cả hai bên.” 


Richard Rowland Kirkland - một trung sĩ bộ binh 19 tuổi thuộc Liên 
minh miền Nam vì không chịu nổi tiếng khóc than của các binh sĩ 
thêm nữa, nên sáng ngày 14 tháng 12, anh đã hỏi chỉ huy xem có thể 
hạ thấp chiến lũy và tiếp tế nước cho những người lính bị thương 
kia không. VỊ 


trung sĩ trẻ tha thiết trình bày với cấp trên của mình: “Cả ngày lẫn 
đêm tôi đều nghe thấy họ khóc lóc cầu xin nước uống. Nước! Nước! 
Tôi không thể chịu thêm nữa. Tôi đến để xin ngài cho phép tôi mang 
nước cho họ.” 


Ban đầu, vị chỉ huy từ chối đề nghị của Kirkland vì việc này quá nguy 
hiểm. Trước sự kinh ngạc của quân sĩ hai bên, Kirkland đeo vài bi 
đông quanh cổ và trèo qua bức tường để mang nước đến cho những 
người đang chịu khát. Nghĩ rằng Kirkland có mưu đồ xấu, phe Liên 
bang ngay lập tức nổ súng nhưng sau khi nhìn thấy hành động của 
anh, loạt đạn đã nhanh chóng chấm dứt. 


Trung sĩ Kirkland tiến đến chỗ từng người lính, cố gắng xoa dịu nỗi 
đau của họ bằng tất cả những gì mình có. Anh đặt chiếc áo khoác 
cạnh người này, để nước bên đôi môi khát khô của người khác. 
Trong khoảng hơn một tiếng, anh đã trèo qua trèo lại quanh bức 
tường nhiều lần, mang theo những chiếc bi đông đầy nước hơn cho 
kể thù của mình. Tiếng khóc vui mừng của họ: “Nước, nước, lạy 


Chúa nước đây rồi” vang vọng khắp chiến trường. Hành động tràn 
đầy yêu thương và nhân ái đó đã tạm dừng cuộc chiến liên miên dù 
chỉ trong phút chốc. 


Trung sĩ Kirkland chính là vị anh hùng vị tha, dám đánh cược mạng 
sống của mình để cứu kẻ địch. Dù mới một ngày trước đó, anh đã 
quyết sống chết với họ. Dĩ nhiên, đấy chỉ là một ví dụ cho lòng vị 
tha. Bản thân, trong thời đại ngày nay, 


liều mạng vì một thành viên trong nhóm đã khó chứ chưa nói đến là 
kẻ 


thù. Nhưng bạn luôn có nhiều cơ hội để ưu tiên nhu cầu của người 
khác lên trước nhu cầu của bản thân, giống như Richard Kirkland. 
Khi khám phá tỉnh thần chủ đạo của một đội ngũ thành công, bạn sẽ 
tìm thấy những trái tim vị tha, biết quan tâm đến mọi người. 


Muốn xây dựng một nhóm thành công, trước hết phải có những 
thành viên muốn cho nhiều hơn nhận, sẵn sàng và chủ động giúp đỡ 
lẫn nhau, biết nghĩ đến người khác trước rồi sau mới đòi hỏi cho 
mình. Họ khao khát tạo nên thành công của nhóm hơn là của bản 
thân. Thật ra với những thành viên rộng lượng như thế, họ có thể 
mất đi một chút nhưng nhận lại rất nhiều. Câu chuyện dưới đây sẽ 
chứng minh điều đó: 


“Ngày xưa, có hai anh em nhà nọ cùng nhau chăm sóc cho trang trại 
của gia đình. Người anh đã lấy vợ và phải nuôi một gia đình đông 
đúc. Người em thì vẫn độc thân. Cứ đến cuối ngày, hai người lại chia 
đều mọi thứ với nhau, từ nông sẵn đến lợi nhuận. 


Một ngày nọ, người em thầm nghĩ: “Thật không công bằng khi anh 
em mình cứ chia đều như vậy. Ta chỉ có một mình, nhu cầu cũng 
giản tiện.” 

Do đó hàng đêm, người em lấy một bao ngũ cốc của mình, băng qua 


cánh đồng ngăn giữa hai nhà, đổ vào thùng nông sản của anh trai. 


Trong khi đó, người anh cũng tự nhủ: “Thật vô lý khi hai anh em 
mình cứ 


'ăn đồng chia đều' mọi thứ. Suy cho cùng, mình đã có gia đình. Mai 
sau còn có vợ cùng nhau nương tựa, chăm sóc cho các con. Còn em 
mình lại chẳng có ai lo lắng cho tương lai cả.) 


Nghĩ đoạn, đêm nào người anh cũng vác một bao ngũ cốc và đổ vào 
thùng nông sản của người em. 


Suốt nhiều năm, cả hai anh em đều thấy khó hiểu, lượng nông sẳn 
của họ chẳng hề vơi đi. Rồi một đêm nọ, họ tình cờ bắt gặp người 
này đang khiêng ngũ cốc sang nhà người kia. Hai anh em chợt hiểu ra 
mọi chuyện. 


Họ bỏ bao ngũ cốc xuống và ôm chầm lấy nhau.”1 


1 Brian Cavanaugh, T.O.R., The Sower”s Seeds: 120 Inspiring Stories ƒor 
Preaching, Teaching, and Public Speaking (Tạm dịch: Hạt giống của 
người gieo giống: 120 câu chuyện truyền cằm hứng để giảng dạy, diễn 
thuyết), 


Khi các thành viên đều biết nghĩ cho nhau, cùng làm việc vì nhau, tất 
cả 


sẽ đều nhận được trái ngọt. Ai nhìn ra được điểm tốt nơi người khác, 
công nhận thành tựu của đồng đội, người đó rất đáng tin cậy. Và 
thành viên nào hay giúp đỡ, biết nghĩ cho người khác trước sẽ nhận 
được sự yêu quý đặc biệt của mọi người. 


Trong lúc nuôi dạy con cái, tôi đã hỏi chúng có muốn tôi bật mí về 
cách làm sao có được nhiều bạn bè không. Sau khi bọn trẻ đảo mắt 
vài vòng (chúng thường làm thế khi lắng nghe những lời khuyên 
“thông thái” của bố), tôi khuyên chúng trước hết, hãy biết vì người 
khác. Tôi khuyến khích các con tìm cách giúp đỡ và chân thành khen 
ngợi người khác, hỗ trợ bạn bè cùng tiến bộ hơn. Đồng thời cầu 
mong chúng sẽ dành tình yêu thương nhiều hơn cho mọi người xung 
quanh. Quả là một ý tưởng có sức lay động mạnh mẽ! 


Tục ngữ Trung Hoa có câu: “Nếu bạn muốn hạnh phúc trong một giờ, 
hãy chợp mắt. Nếu bạn muốn hạnh phúc suốt một ngày, hãy đi câu. 
Nếu bạn muốn hạnh phúc trong một tháng, hãy kết hôn. Nếu bạn 
muốn hạnh phúc cả một năm, hãy thừa kế một gia tài. Còn nếu bạn 
muốn hạnh phúc suốt đời, hãy mở lòng, giúp đỡ mọi người xung 
quanh.”1 Suy nghĩ và hành động vị tha của mỗi thành viên sẽ tạo nên 
hạnh phúc cho đội nhóm của họ. 


1 Christine Comaford, Yes You CAN Buy Happiness - And Its Cheaper 
Than You Think, (Tạm dịch: Đúng, bạn CO THE mua hạnh phúc - và nó 
rẻ hơn bạn nghĩ). 


TINH THẦN CỐNG HIẾN 
Trái tim đẹp nhất là trái tim biết cho đi 


Vài năm trước, tôi có dịp ăn trưa với một người bạn làm bác sĩ cấp 
cứu tại bệnh viện địa phương. Chúng tôi thưởng thức bánh tortilla1 
và salsa2 trong một không gian riêng biệt, yên tĩnh tại nhà hàng 
Mexico, nơi cả hai đều yêu thích. Không gian ở đây chủ yếu được 
trang trí bằng những chiếc mũ rộng vành và các tác phẩm nghệ thuật 
Tây Ban Nha rực rỡ. Bao quanh chúng tôi là những âm thanh dịu 
dàng phát ra từ một bài hát nào đó. Thực là một bữa trưa hoàn hảo! 


1 Bánh tortilla: Một loại bánh mì dạng dẹt được làm từ bột bắp hoặc bột 
mì, có xuất xứ 


từ Mexico và các nước Nam Mỹ. 


2 Sốt salsa: Một loại sốt trong ẩm thức Mexico, nguyên liệu chính của 
salsa thường là cà chua, hành tây, ớt và một sỐ gia vị khác. 


Tôi đã hỏi anh ấy một câu hỏi đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ 
của bản thân về cách làm việc nhóm: Trong phòng cấp cứu, mọi 
người sẽ 


phối hợp với nhau như thế nào? Anh đáp: Chúng tôi hiểu rõ nhu cầu 
của từng người trong đội và biết đâu là cách tốt nhất để hỗ trợ họ. 
Nếu cả đội tập trung đáp ứng yêu cầu của nhau, chúng tôi sẽ cứu 
sống được bệnh nhân. 


Ngay lúc đó, tôi đã hiểu thế nào là Nhà lãnh đạo phụng sự (hay Nhà 
lãnh đạo công bộc). Họ là những vị thủ lĩnh luôn nỗ lực hỗ trợ cho 
người khác 


trước tiên. Trong lịch sử thế giới có ghi nhận một số tên tuổi của các 
nhà sáng lập tôn giáo đã lãnh đạo mọi người theo phong cách này, 
như Đức Jesus, Nhà tiên tri Muhammad, Thái tử Tất Đạt Đa và thời 
hiện đại có Mẹ 


Teresa. Tuy nhiên, cái khoảnh khắc khi nghe anh bạn thân chia sẻ, tôi 
bắt đầu nghĩ sâu sắc hơn về khái niệm Tinh thần cống hiến khi làm 
việc nhóm. 


Nhiều người trong chúng ta thích hỗ trợ cho người thân khi ở nhà, 
làm tình nguyện trong nhà thờ và cả cho cộng đồng, nhưng ta hiếm 
khi nhìn thấy thái độ cống hiến tương tự trong đội nhóm. Nếu các 
thành viên biết chú ý đến nhu cầu của người khác, cả nhóm sẽ gặt 
hái được nhiều thành quả bất ngờ. Mức độ quan tâm và tin tưởng 
trong nhóm sẽ tăng lên đáng kể khi mỗi người trở thành người cống 
hiến cho đồng đội. Tôi gọi đây là 


“Hiệu ứng cống hiến”. 


Tác động tích cực này sẽ xảy ra khi một người bắt đầu tập trung hỗ 
trợ 


người khác. Khi làm như thế, họ sẽ yêu quý và quan tâm hơn đến 
người mà họ đang hỗ trợ. Càng quý mến, quan tâm bao nhiêu, khao 
khát cống hiến càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Đó là nền tảng vững chắc, 
thói quen lành mạnh cho quá trình làm việc nhóm và quan trọng hơn 
cả, là cho cuộc sống! 


Tình thương của bố mẹ dành cho con cái là ví dụ điển hình về tỉnh 
thần cống hiến. Khi mới lọt lòng, đứa trẻ hoàn toàn lệ thuộc vào cha 
mẹ. 


Chúng chưa thể làm gì ngoài việc ăn, ngủ, chớ và “đi” ra tã. Lúc đó 
các 


ông bố bà mẹ sẽ chăm con không biết mệt, chẳng chợp mắt được bao 
nhiêu, tất bật dọn đẹp rồi thay tã. Tình yêu của bố mẹ dành cho đứa 
trẻ 


ngày một sâu sắc hơn, bất kể trẻ đòi hỏi nhiều như thế nào. Tuy 
nhiên, ý nghĩa của tình thương và tỉnh thần cống hiến không chỉ 
dừng lại ở đó. 


Trong vòng tay nuôi nấng đầy yêu thương, tình cảm của em bé dành 
cho cha mẹ cũng sâu đậm hơn rất nhiều. 


Bạn đã bao giờ gặp một đồng đội đối xử tử tế với mình hay chưa? 
Bạn nghĩ sao về người đó? Giống như hầu hết mọi người, có thể bạn 
sẽ không bao giờ quên cử chỉ tốt bụng ấy và thiện cẩm dành cho họ 
ngày càng tăng. Chỉ cần hành động chân thành đó đủ mạnh mẽ, cảm 
nhận của bạn về họ sẽ dần khác đi. 


Nhiều năm trước, gia đình chúng tôi dọn đến một nơi hoàn toàn xa 
lạ, cách chỗ ở cũ vài tiểu bang. Tôi thuê hai chiếc xe tải loại lớn nhất 
của công ty U-Haul rồi chất mọi đồ đạc lên xe. Hai cậu con trai đang 


tuổi thiếu niên và cha tôi (ông đang bị đau lưng) là những người duy 
nhất giúp tôi dỡ đồ từ xe xuống. 


Vào một ngày tháng Bảy ấm áp, chúng tôi lên đường dọn sang nhà 
mới. 


Quãng đường dài và thiếu ngủ khiến tất cả đều kiệt sức. Chúng tôi 
chẳng còn muốn nghĩ đến nhiệm vụ trước mắt. Thế rồi không biết từ 
đâu, tám người đàn ông hàng xóm xuất hiện. Họ giúp mấy bố con tôi 
dọn đồ vào nhà chỉ trong một, hai tiếng! Nhiều năm sau, tôi vẫn nhớ 
rõ từng người 


một. Mỗi lần trông thấy họ, tôi đều cảm thấy ấm áp và nhớ về hành 
động tử tế của họ ngày hôm Ấy. 


Khi ta giúp đỡ người khác, nó có thể làm thay đổi hoàn toàn cảm 
nhận của ta về họ và ngược lại. Bạn thử tưởng tượng xem, nếu mỗi 
thành viên trong nhóm đều chủ động tìm cách hỗ trợ nhau giống như 
tám người hàng xóm giúp tôi năm ấy thì sẽ thế nào? Tinh thần đó có 
cải thiện hiệu quả làm việc của nhóm không? 


Khi sẵn sàng hỗ trợ đồng đội, bạn không chỉ tạo ra những điều bất 
ngờ 


cho đội nhóm mà còn cho cả cuộc sống của mình nữa. Mahatma 
Gandhi từng nói: “Cách tốt nhất để hiểu bản thân là quên mình cống 
hiến cho người khác.”1 Giúp đỡ mọi người là “thần dược” cho những 
lúc bạn chán nắn hay xuống tỉnh thần. Nếu rơi vào trạng thái đó, bạn 
hãy làm một việc tử tế, giúp đỡ người khác, ví dụ như giúp đồng đội 
của mình. Năng lượng và thái độ của bạn ắt sẽ thay đổi khi bạn quên 
mình hỗ trợ họ. Như nhà văn Mark Twain đã nói: “Cách động viên 
bản thân hữu hiệu nhất là động viên người khác.”2 


1 JữI Nystul, One Good Le: My Tips, My Wisdom, My Story (Tạm dịch: 
Một cuộc sống tốt đẹp: Lời khuyên của tôi, Trí tuệ của tôi, Câu chuyện 
của tôi). 

2 10 Ways to Cheer Yourselƒ Up (Tạm dịch: 10 cách tự động viên bản 
thân) httip://www. homeremy.com/10-ways-to-cheer-yourselƒ-up/. 


Sau nhiều năm, các nhà nghiên cứu đã tìm ra mối tương quan giữa 
tỉnh thần cống hiến và hạnh phúc. Kết quả cho thấy những người 
thường 


quan tâm đến người khác sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn trong công việc 
và ít nghỉ làm hơn so với những người hiếm khi ra tay giúp đỡ ai.3 


Chỉ riêng những lý do này thôi, có lẽ đã đủ thôi thúc bạn tìm kiếm cơ 
hội hỗ trợ 


người khác. 


3 Virtue rewarded: Helping Others at Work Makes People Happier 
(Tạm dịch: Đức hạnh đáng được tuyên dương: Giúp đỡ người khác 
tại nơi làm việc sẽ giúp tất cả 


hạnh phúc hơn), http://news.wisc.edu/virtue-rewarded-helping- 
others-at-work-makes-people-happier/. 


Khi tìm cách giúp đỡ đồng đội, những câu hồi thường dễ dàng được 
đón nhận là: “Tôi có thể làm gì để hỗ trợ anh nhiều hơn?”, “Tôi có 
thể làm øì để giúp chị giải quyết vấn đề?” hoặc “Chị có thể giúp em 
như thế nào?” 


Khi một thành viên chủ động lên tiếng, những người khác có thể bắt 
đầu noi theo. Nếu ai đó giúp đỡ chúng ta, ta thường có xu hướng tiếp 
tục nghĩa cử đó. Lòng tốt luôn có sức mạnh lan tỏa. 


Ngoài các câu hỏi trên, đây là một vài ý tưởng khác giúp bạn bắt đầu 
hành động: 


- Gửi một mẩu giấy nhắn do chính tay bạn viết để khen ngợi, công 
nhận thành quả của đồng nghiệp. Hãy nói với người đó rằng hành 
động của họ đã giúp công việc của bạn trôi chảy hơn ra sao. Gửi 
email cũng được, nhưng nếu bạn viết tay, nó sẽ in đậm dấu ấn cá 
nhân hơn. 


- Tình nguyện hỗ trợ một dự án. 


° Mang bánh quy hoặc bất kỳ món tráng miệng nào khác cho cả 
nhóm. 


Nếu trong tương lai, bạn có làm món tráng miệng, hãy làm thêm mấy 
phần nhé! Đường luôn mang đến cảm giác ngọt ngào đấy. 


- Lên danh sách sinh nhật của các thành viên nhóm và chúc mừng 
từng người nhân ngày đặc biệt của họ. 


* Dành thời gian quan tâm đến mọi người và những hoạt động của họ 
sau giờ làm việc: con trai họ thi đấu thế nào trong trận đấu gần nhất, 


kết quả buổi kể chuyện của con gái họ ra sao, hay đơn giản là buổi 
trượt tuyết cuối tuần của người đó có vui không. Chỉ bằng những câu 


hỏi giản dị mà sâu sắc như vậy, cảm tình của các thành viên với bạn 
sẽ tăng lên hơn nhiều. 


- Tặng một món quà độc đáo và ý nghĩa cho đồng đội. Gửi đến họ 
một thứ giúp họ nhớ đến bạn, tạo cho họ cảm giác mình thật đặc 
biệt. 


Đọc phần tiếp, bạn sẽ nhận thấy hầu hết nguyên tắc được đề cập 
trong cuốn sách này đều tập trung vào tỉnh thần cống hiến. Vì vậy, 
yếu tố này được thảo luận ngay ở chương đầu tiên. Giúp đỡ người 
khác là nền tẳng, là bước đầu tiên trong quá trình làm việc nhóm. 
Đồng thời nó nuôi dưỡng tất cả cảm xúc tích cực cần thiết khi hợp 
tác. 


Bài tập áp dụng 


1. Có thành viên nào trong nhóm của bạn đang cần giúp đỡ ngay lúc 
này không? 


Ê 92202 060000000000000000000060600600060606060660666 


Giúp đỡ mọi người là “thần dược” cho những lúc bạn chán nần hay 
xuống tỉnh thần. 


Nếu rơi vào trạng thái đó, bạn hãy làm một việc tử tế, giúp đỡ người 
khác. 


Năng lượng và thái độ của bạn ắt sẽ thay đổi khi bạn quên mình hỗ trợ 
họ 
TUÂN THỦ NGUYÊN TẮC BẠCH KIM 


Hãy thấu hiểu thứ người khác thật sự cần chứ không phải thứ mà bạn 


nghĩ 
là họ cần 


Từ nhỏ đến lớn, chúng ta đã được dạy phải tuân theo Nguyên tắc 
vàng: Nếu bạn muốn người khác đối xử với mình ra sao, hãy cư xử 
với họ theo cách như vậy. Đây là một nguyên tắc cổ xưa và đã được 
thời gian khẳng 


định rằng, nó vẫn còn hữu dụng cho đến ngày nay. Chúng ta thường 
dạy con cái không được đánh anh chị em của mình vì nếu đổi lại, 
chúng cũng đâu muốn bị “ăn đòn”. Đó chính là biểu hiện của nguyên 
tắc đối nhân xử 


thế trên. 


Tuy Nguyên tắc vàng khuyên chúng ta nên biết nghĩ đến cảm nhận 
của người khác trước tiên nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Ví dụ, chỉ vì 
tôi thích được tặng hoa đâu có nghĩa là bạn cũng thích. Chỉ vì tôi chia 
sẻ tường tận từng chỉ tiết trong câu chuyện, không có nghĩa là bạn 
cũng phải làm giống tôi. Hoặc nếu tôi thích sử dụng những phương 
tiện liên lạc nhanh chóng (nhắn tin, chat...), bạn vẫn có thể khác tôi. 


Tôi sẽ kể câu chuyện về một người cha thiếu tinh tế để minh họa về 
một số vấn đề mà Nguyên tắc vàng có thể gây ra. Một ngày nọ, sau 
khi đi làm về, người chồng thấy vợ mình đang rất bối rối. Cô báo với 
anh một tin không hay rằng, con chuột cưng của con gái họ vừa mới 
chết và cô bé đã nhốt mình trong phòng khóc suốt cả ngày. “Tưởng 
gì, có cách dễ thôi”, người cha nghĩ vậy và đi lên phòng con gái, nói 
với cô rằng “chuyện nhỏ 

ấy mà” và họ chỉ cần ra tiệm thú cưng mua một con chuột khác với 
giá 6,95 đô-la! Chắc bạn có thể hình dung ra, người vợ không hề hài 
lòng với cách xử lý của ông chồng chút nào. 


Trong câu chuyện này, người cha chỉ đơn thuần xử lý theo cách mà 
ông muốn người khác làm thế với mình (đúng như Nguyên tắc vàng). 
Đối với ông, một con thú cưng ra đi là vấn đề hết sức bình thường và 
dễ dàng giải 


quyết được. Nhưng dĩ nhiên, điều mà cô con gái cần đâu phải là chú 
chuột hamster khác. Cô chỉ cần một ông bố thấu hiểu cảm giác của 
mình và biết an ủi thôi. Thật không may, những kiểu hiểu nhầm như 
vậy không hề hiếm gặp trong các gia đình hay đội nhóm. 


Bạn đã nhận ra tại sao, nếu chỈ tuân theo Nguyên tắc vàng lại có thể 


gây ra rắc rối cho các mối quan hệ. Và tại sao khi đối xử với đồng 
đội theo cách mà bạn muốn được đối xử, đôi khi sẽ tạo nên vấn đề? 
Nếu bạn nhất nhất làm theo nguyên tắc này, nghĩa là bạn đang tiếp 
cận tất cả quan hệ 


từ lập trường của bạn, với giả định rằng ai cũng giống bạn. Nó 
thường là phản tác dụng. 


Thay vì làm như vậy, hãy sáng suốt, chuyển sang một nguyên tắc 
khác: Nguyên tắc bạch kim - “hãy đối xử với người khác theo cách 
mà họ muốn được đối xử.”1 Đây là nguyên tắc của sự thấu hiểu. 


1 Tony Alessandra — Michael J. O'Connor, The Platinum Rule: Discover 
the Four Basic Business Personalities and How They Can Lead You To 
Success (Tạm dịch: Quy tắc Bạch kim: Khám phá bốn loại hình doanh 
nghiệp cơ bằn và cách chúng có thể dẫn bạn đến thành công). 


Chúng ta hãy sử dụng các ví dụ trên và chuyển sang nguyên tắc mới. 


Thay vì tặng hoa cho đồng đội, bạn nên dừng lại và suy nghĩ một 
chút: 


“Đây có phải thứ họ thật sự thích không? Hoa có phải là món quà 
khiến họ vui vẻ không?” Thay vì kể lể tỈ mỉ từng chỉ tiết trong lúc nói 
chuyện, bạn nên tự hỏi: “Họ có thật muốn nghe tất cả những thứ này 
không?” 


Thay vì cố chấp nhắn tin ngay, bạn hãy cân nhắc: “Các đồng đội của 
mình thường dùng ứng dụng gì để nói chuyện? Họ có thoải mái hơn 
khi mình gọi điện trực tiếp?” 


Mỗi người đều là một cá thể “độc nhất vô nhị” nên không thể chỉ áp 
dụng Nguyên tắc vàng. Thế giới quan của mỗi người mỗi khác, nếu 
chúng ta nghĩ rằng người khác ai cũng giống mình, ta sớm sẽ gặp rắc 
rối. 


Tôi đã kiểm nghiệm Nguyên tắc bạch kim thông qua một trong những 
vai trò dẫn dắt đầu tiên mà tôi đảm nhận: Làm cha mẹ. Tôi đã nuôi 
dạy cả hai đứa con đầu tiên theo phương pháp mà tôi tin là tốt cho 
tất cả 


những đứa trẻ trên đời. Tôi đặt ra một khuôn phép cố định, hiếm khi 
lớn tiếng, luôn dành cho chúng nhiều yêu thương và những cái ôm. 
Tôi đã đọc một số sách về nuôi dạy con cái và đó là lời khuyên của 
hầu hết các chuyên gia. Hai đứa con đầu tiên của tôi khá ngoan 
ngoãn và chỉ cần chút nghiêm khắc là có thể đưa chúng vào khuôn 


phép. Tôi cảm giác như 


phong cách làm cha mẹ của mình rất hiệu quả. Tôi tự tin bây giờ 
mình có thể tự viết cuốn sách về phương pháp nuôi dạy con cái. 
Chắc nó sẽ 


được bán đắt “như tôm tươi”! 


Đứa con thứ ba ra đời. Thằng bé khá cứng đầu và chẳng hề để tâm 
đến việc làm vui lòng bất kỳ ai chứ chưa nói đến bố mẹ. Tôi cố gắng 
nuôi dạy bé theo cách tương tự như hai đứa con đầu nhưng bất 
thành. Càng nỗ 


lực gò ép, con tôi càng bướng bỉnh. Tôi sớm biết rằng mình cần một 
phương pháp giáo dục khác, và việc này đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn! 


Người viết nên những cuốn sách tôi đọc trong thời gian đầu nuôi dạy 
con đã không nhận ra rằng, mỗi đứa trẻ sẽ cần các phương pháp giáo 
dục khác nhau. Tôi đã nhanh chóng thay đổi để thích nghi. Tương tự 
việc nuôi dạy trẻ nhỏ, chúng ta không thể dùng một cái khuôn cho 
mọi mối quan hệ. Tất cả chúng ta đều rất khác nhau. Quan trọng là 
bạn dành thời gian để thật sự thấu hiểu người khác muốn gì, chứ 
không phải bạn tự 


nghĩ ra điều họ muốn. 


Khi bạn cố gắng thấu hiểu đồng đội của mình, bạn đang giúp sự gắn 
kết trong nhóm mạnh mẽ hơn. Bạn đã bao giờ nghĩ: “Ô, người này 
quả thật rất hiểu mình” chưa? Người đó hiểu được bạn là vì họ sống 
theo Nguyên tắc bạch kim. Nó đòi hỏi bạn luôn phải nghĩ cho người 
khác trước tiên và đặt nhu cầu của đồng đội lên trước nhu cầu của 
bản thân. Tư tưởng này có tác động thật sự mạnh mẽ khi bạn đã xác 
định chính xác nhu cầu của từng đồng đội. Nhưng chúng ta phải làm 
thế nào để được như vậy? Dưới đây là ba cách để bắt đầu: 


2 


HOI 


Hỏi trực tiếp có lẽ là cách đơn giản nhất để bắt đầu tìm hiểu nhu cầu 
và mong muốn của đồng đội. Nếu trưởng nhóm có thể dành thời gian 
trò chuyện với từng người, các thành viên cũng có thể và nên làm 
tương tự. 


Sau mỗi quý hoặc hai lần cố định mỗi năm, bạn nên sắp xếp 10 - 15 
phút để trao đổi với mỗi cộng sự của mình. Hãy hỏi họ xem họ đánh 
giá thế 


nào khi có người đồng đội như bạn. Và bạn có thể làm gì để hỗ trợ 
họ tốt hơn. 


Việc làm này sẽ có ảnh hưởng cực kỳ mạnh mẽ đến các hoạt động 
chung của đội nhóm. Nó không chỉ đơn giản là một bài tập thực hành 
Nguyên tắc bạch kim. Mà còn là hành động thắt chặt sự gắn kết 
trong nhóm và nâng cao mức đỘ tin cậy giữa các thành viên. 


QUAN SÁT 


Hãy chú ý xem điều gì khiến đồng đội của bạn thích thú, khó chịu 
hay giận dữ. Chúng ta có thể học hỏi được nhiều thứ nhờ việc quan 
sát. Cách họ phản hồi với ta, cách họ phản hồi với những người xung 
quanh. Các cuộc họp là một dịp lý tưởng để biết được đồng đội của 
bạn thích hay không thích gì. 


THỰC HÀNH 

Khi bạn bắt đầu áp dụng Nguyên tắc bạch kim, hãy tập trung để ý 
xem khi nào bạn sử dụng thành công và khi nào thì không. Thực 
hành chính là cách hoàn hảo nhất để tìm hiểu nhu cầu của người 
khác. Hãy chăm chú lắng nghe và quan sát thật tỈ mỉ. 


Bài tập áp dụng 


1. Bạn có biết nhu cầu và mong muốn của các đồng đội khác là gì 
không? 


ƯU TIÊN NHÓM LÊN HÀNG ĐẦU 


Thành viên của một đội ngũ xuất sắc luôn đoàn kết với nhau để đạt 
được thành tựu vĩ đại 


Nếu bạn biết đặt nhu cầu của người khác lên trước nhu cầu của 
mình, bạn sẽ biết thế nào là ưu tiên lợi ích của nhóm lên hàng đầu. 
Tuy nhiên, khi cái tôi, tham vọng, quyền lực, tiền tài và các câu 
chuyện phiếm chiếm ưu thế, chúng sẽ nhanh chóng làm tan rã đội 
ngũ và xói mòn tỉnh thần đồng đội. 


Chúng ta dễ dàng nhận ra tình trạng này nhất ở những đội thể thao, 
nơi cái tôi và sự ích kỷ của một cá nhân được xem trọng hơn thành 
công của cả đội. Đó là khi một cầu thủ rầu rĩ vì không ghi được 
nhiều bàn hơn dù 


đội của anh đã giành chiến thắng chung cuộc. Đó là khi một người 
gay gắt chỉ trích những thành viên khác hòng che giấu sai lầm và 
điểm yếu của mình. Đó là khi cầu thủ siêu sao thường xuyên bỏ bê 
tập luyện, hoặc một thành viên không công nhận thành quả của đồng 
đội mà lại nhận vơ nó vào mình. 


Trong cuốn sách Help the Helper: Building a Culture oƒ Extreme 
Teamwork (tạm dịch: Giúp người trợ giúp: Xây dựng văn hóa làm việc 
nhóm tối ưu), hai tác giả Kevin Pritchard và John Eliot đã trích lại lời 
của ngôi sao bóng bầu dục Jerry Rice trong Chương trình Audibles 
trên kênh ESPN1, khi ông trả lời câu hỏi: “Ông nghĩ rằng chiến thắng 
mới đây của đội Denver Broncos là nhờ Tim Tebow - cầu thủ trung 
phong - hay nhờ 


hàng phòng ngự?” Jerry đã trả lời: 


“Từ lúc nào chúng ta lại có suy nghĩ là một người hay một thứ gì đó 
có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến thành công của cả đội? Hãy bỏ 
tư 


tưởng đó đi được rồi đó. Nó đang giết chết chúng ta. Tôi nghĩ đó 
chính là lý do quan trọng khiến nền kinh tế của chúng ta gặp khó 
khăn, và tại sao chúng ta không có tỉnh thần đồng đội phi đẳng phái 
ở Washington. Đội Broncos không chiến thắng nhờ Tebow hay là 
hàng D (phòng ngự). Họ 


thắng nhờ sự hợp tác của toàn bộ 53 cầu thủ, huấn luyện viên, nhân 
viên hành chính, nhân viên bảo trì và người soát vé, ai nấy đều làm 
tốt nhiệm vụ của mình. Đúng là một câu hồi ngớ ngẩn.”2 


Trong một nhóm, nếu có bất kỳ thành viên nào vẫn tin rằng vai trò 
của họ quan trọng hơn hoặc họ làm tốt hơn những người khác, thì 


quá ấu trĩ 


và tự mãn. Tôi rất thích câu nói của nhà văn Nhật Bản Ryunosuke 
SatOro: 


“Khi đứng riêng, chúng ta chỉ là một giọt nước. Khi hợp lại, chúng ta 
là cả một đại dương.”3 Chúng ta đoàn kết sẽ mạnh mẽ hơn bất kỳ cá 
nhân riêng lẻ nào. Tuy nhiên, để đặt cái tôi xuống và toàn tâm toàn ý 
với mục tiêu chung của nhóm, bạn phải thật sự khiêm tốn. 


1 ESPN (Entertainment and Sports Programming Network): Kênh truyền 
hình chuyên về thể 


thao của Mỹ. 


2 Kevin Pritchard - John Eliot, Help the Helper: Building a Culture oƒ 
Extreme Teamwork (Tạm dịch: Giúp người trợ giúp: Xây dựng văn hóa 
làm việc nhóm tối ưu). 


3 Stephanie Watson, How to Improve Teamwork ïn the Workplace, (Tạm 
dịch: Cách cải thiện tỉnh thần đồng đội tại nơi làm việc) How Stuƒf 
Works, http://money.howstufƒfworks.cormn/ 


business/starting-a-job/how-to-improve-teamwork-in-workplace. hfm. 


Theo kết quả thống kê, All Blacks - một đội bóng bầu dục đến từ 
New Zealand, là đội thể thao chuyên nghiệp thành công nhất từ trước 
đến nay. Họ đã nhiều lần giành chức vô địch ở bộ môn thể thao mà 
trong đó, tỉnh thần đồng đội chính là tất cả. Tuy nhiên, vào năm 
2004, tình hình bắt đầu xuống dốc. Đội bóng thua trận nhiều lần, 
những thành viên kỳ 


cựu đe dọa sẽ bỏ đi và thành trì kỷ luật mà đội vẫn đặt lên hàng đầu 
bị 


hạ thấp hơn bao giờ hết. Đội bóng cần có sự thay đổi và vị huấn 
luyện viên mới - Graham Henry bắt đầu quá trình “thay máu” đó. 


Câu “thần chú” mới của đội biến thành: “Những thành viên giỏi hơn 
làm nên một All Blacks tốt hơn.” Họ tin rằng sự khiêm nhường và các 
nguyên tắc cốt lõi khác đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với thành 
công của cả 


đội. Trong quá trình xây dựng lại đội ngũ, một trong những nền tẳng 
tạo nên thành công của All Blacks chính là: Dọn dẹp phòng thay đồ. 
Cuối mỗi trận đấu, dù là ở sân nhà hay sân khách, các cầu thủ sẽ dọn 


dẹp, sắp xếp lại phòng thay đồ ngăn nắp hơn cả khi họ bước vào. Kể 
cả trưởng nhóm và huấn luyện viên cũng phải nhặt rác, cầm chổi 
quét sàn. Việc này yêu cầu họ đặt cái tôi xuống và sống đúng với giá 
trị khiêm nhường của đội. 


Bạn có tưởng tượng nổi không, những vận động viên chuyên nghiệp 
nổi tiếng cầm cây chổi lên và quét dọn phòng thay đồ. Để đặt đội ngũ 
lên ưu tiên hàng đầu, tất cả thành viên luôn phải rèn luyện đức tính 
khiêm nhường (chúng ta sẽ nói nhiều hơn về đức tính này trong 
chương tiếp theo). Nếu thành viên nào cũng đề cao cái tôi, tham vọng 
của mình lên trên nhu cầu của người khác, hậu quả tồi tệ sẽ ập đến. 
Giống như câu chuyện ngụ ngôn Ấn Độ xưa, kể về một người giặt 
quần áo thuê và hai con lừa: 


Người giặt đồ thuê có nuôi hai con lừa. Ông gọi chúng là con A và 
con B. 


Chú lừa A cảm thấy mình khỏe khoắn và có thể thồ hàng giỏi hơn 
người bạn của chú. Chú luôn cố gắng thu hút sự chú ý của ông chủ 
bằng cách chở nhiều hàng hơn và bước thật nhanh ngay trước mặt 
ông ấy. 


Chú lừa B thì chỉ là một con vật bình thường. Nó cũng cố gắng hết 
sức có thể nhưng không thể chở nặng hay gây ấn tượng với người 
đàn ông giặt đồ như chú lừa A. Sau một thời gian, người chủ bắt đầu 
chất nhiều hàng hơn lên lưng con lừa B nhưng nó không thể nào thồ 
nổi. Rốt cuộc, con vật tội nghiệp phải chịu phạt. 


Một ngày nọ, chú lừa B khóc và nhờ bạn mình giúp đỡ. Chú nói: 
“Anh bạn thân mến ơi, bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi. Tại sao ta cứ 
phải ganh nạnh với nhau làm gì? Nếu chúng ta hợp tác thì có thể chở 
một lượng hàng đều nhau với tốc độ như thường.” 


Chú lừa A phớt lờ lời cầu xin và thậm chí còn cạnh tranh dữ dội hơn. 
Ngày hôm sau, nó khoác lác với ông chủ rằng nó có thể thồ nhiều 
hàng và chạy nhanh hơn lừa B. Quả là thế thật. Đúng như mong đợi, 
người đàn ông càng tức giận và bắt ép chú lừa B phải đi nhanh nữa, 
liên tục đánh phạt dù chú không thể làm gì khác! Không chịu nổi áp 
lực khủng khiếp, con lừa tội nghiệp kiệt sức, gục ngã và lặng lẽ qua 
đời. 

Lúc này, lừa A cảm tưởng như mình là đỉnh cao của cả thế giới vì đã 
chứng tổ được năng lực siêu việt. Tuy nhiên, bây giờ chú phải gánh 
cả 


phần việc mà anh bạn xấu số kia để lại. Ban đầu, chú vẫn đủ sức 


kham cả 


hai nhiệm vụ nhưng rốt cuộc, chú kiệt sức và yếu dần đi. Người đàn 
ông thì chẳng chút xót thương cho con vật một thời tháo vát nhưng 

nay đã mệt lử. Ông ta quát mắng và đòi hỏi khắc nghiệt hơn. Nhưng 
dù cố gắng thế nào, lừa A cũng không thể thỏa mãn yêu cầu của chủ. 


Rốt cuộc đã đến cái ngày mà người đàn ông chán ghét chú lừa kiệt 
sức và vô dụng. Ông ta giết thịt nó và đi tìm những con khác khỏe 
hơn thay thế. 


Giá mà hồi đó lừa A chịu san sẻ với lừa B thì cả hai đều đã sống tốt 
rồi!1 


1 Michael Rogers, Working Together — Powerƒul Teamwork Story, (Tạm 
dịch: Làm việc cùng nhau - Câu chuyện vê Sức mạnh của đội nhóm). 


Những đồng đội biết ưu tiên cho lợi ích của nhóm thường suy nghĩ 
về 


hiệu quả và con đường cùng nhau chỉnh phục thành công. Họ hiểu 
rằng họ không thể đạt được thành quả khi “đơn thương độc mã”. 
Cho đến khi cả đội cùng đi đến đích, thì không một ai cảm thấy hài 
lòng. Tất cả hợp tác làm việc và ít đòi hỏi sự công nhận cho bản 
thân, nhường vinh dự đó cho tập thể. Thành viên của những đội ngũ 
xuất sắc ý thức rằng để mỗi cá nhân thành công thì tất cả phải thành 
công. Cựu tổng thống Hoa Kỳ 


Harry Truman từng nói: “Bạn sẽ rất kinh ngạc trước những gì mình 
đạt được khi không còn quan tâm đến những lời tán dương”. Các 
đồng đội tốt nhất sẽ thường dùng từ “chúng tôi” hơn là “tôi”. 


Bill Russell - một huyền thoại bóng rổ từng nói: “Thước đo quan 
trọng nhất về kết quả trận đấu của tôi thể hiện qua hiệu quả mà tôi 
hỗ trợ đồng đội của mình.”2 


2 Andre Bourdque, 7 Leadership Lessons You Can Learn From the Game 
of Basketball (Tạm dịch: 7 bài học về lãnh đạo mà bạn có thể học từ 
môn bóng rổ). 


Cái tôi, mong muốn thăng tiến, lương cao là nhu cầu tự nhiên của tất 
cả 


mọi người, nhưng những thành viên tốt nhất sẽ không để nhu cầu cá 
nhân của họ ảnh hưởng đến lợi ích của nhóm. Họ tập trung hợp tác 
để 


cùng nhau vươn đến sự xuất sắc. Họ biết rằng có những thành quả 
lớn hơn, quan trọng hơn chính bản thân họ. 


Bài tập áp dụng 

1. Gần đây, bạn có ưu tiên cho nhóm của mình lên hàng đầu không? 
2. Biểu hiện nào chứng mình điều đó? 

3. Việc làm nào của bạn đặc biệt giúp ích cho đồng đội của mình? 


4. Bạn có đang làm gì tổn hại đến nhóm không? Nếu có, bạn sẽ làm 
điều gì để thay đổi? 


Khi đứng riêng, chúng ta chÏ là một giọt nước. 


Khi hợp lại, chúng ta là cả một đại dương. 


Chương 2 
ĐÁNG TIN CẬY 


Mất nhiều năm để xây dựng lòng tin, nhưng chỉ cần vài phút để hủy 
hoại Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc là một trong những kỳ 
quan vĩ đại nhất thế giới. Bức tường dài hơn 13.000 dặm, uốn lượn 
quanh co, trải dài từ Đông sang Tây, đi qua những ngọn núi, những 
sa mạc và thảo nguyên của đất nước này. Công trình được nhiều thế 
hệ xây dựng, với thời gian hơn hai thiên niên kỷ, với mục đích bảo 
vệ Trung Hoa khỏi sự tấn công của kẻ thù. Thật không may, nó đã 
nhiều lần thất bại. 


Các hoàng đế Trung Hoa đã mất nhiều năm ròng rã và tốn biết bao 
tiền của để xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Tuy nhiên, chỉ trong vài 
năm, nó đã bị quân địch phá vỡ những ba lần. Bằng cách nào vậy, 
hẳn bạn sẽ thắc mắc như thế. Không phải vì uy lực của kẻ thù mà do 
hối lộ. Lẽ ra quân địch không có cách nào vượt qua bức tường kiên 
cố cao cả ngàn trượng, nhưng điều tưởng chừng bất khả ấy lại trở 
thành khả đĩ, thậm chí dễ 


dàng, chỉ vì những tay gác cổng gian dối và không đáng tin cậy. 


Mất nhiều triều đại để xây nên Vạn Lý Trường Thành nhưng chỉ cần 
vài năm đã có thể hạ gục sự vĩ đại của nó. 


Tất cả chỉ vì thói tham ô của những kẻ được ủy thác canh phòng và 
bảo vệ bức tường. Chúng ta có thể kết luận rằng họ - những người 
canh gác 


từng được hoàng đế rất mực tin tưởng, nhưng không đủ lòng trung 
thành nên niềm tin đó đã bị hủy hoại ngay khoảnh khắc họ ngả về 
phía quân địch. Lòng tin cần nhiều năm để bồi đắp nhưng sụp đổ chỉ 
trong vài phút. 


Nhiều người rất thích nghĩ rằng họ được đồng đội xem là người đáng 
tin cậy. Đây là một phẩm chất quan trọng bất kì ai cũng cần có, 
nhưng bạn phải thật sự nỗ lực mới đạt được. Hãy đáng tin trong từng 
lời nói - cả lời bạn nói lẫn những lời bạn không nói. Và lời nói luôn 
phải đi đôi với hành động. 


Một đội đáng tin cậy là đội luôn hỗ trợ, nâng đỡ nhau. Họ tuyệt đối 
không bồ rơi bạn trong cơn hoạn nạn. Bất kể phong ba bão táp, họ 
luôn sát cánh bên nhau. Hãy thử tưởng tượng bạn đang bị mắc kẹt lơ 
lửng trên rìa một vách đá cao vài ngàn thước. Đồng đội của bạn đang 
nắm chặt một đầu dây thừng - thứ duy nhất giữ cho bạn khỏi ngã 
một cú chí mạng. Giờ, bạn hãy thử nhìn cả nhóm của bạn. Ai là 
người bạn tin tưởng rằng sẽ luôn ở bên bạn, giữ chặt sợi dây bằng 
tất cả sức lực và tuyệt đối không bỏ đi? 


Tại sao bạn tin họ đến thế? Rất có thể vì họ chân thành, đáng tin cậy, 
chu đáo và luôn nỗ lực hết mình chứ không buông xuôi giữa chừng. 
Vì họ đã chứng minh được sự đáng tin của bản thân. 


Hồi còn nhỏ, tôi đã chứng kiến hậu quả khi bản thân buông xuôi. Hồi 
tiểu học, tôi được chọn vào đội kéo co trong một hội thi thể thao lớn. 


Chúng tôi tập hợp ở giữa sân và chia đều mỗi bên 20 bạn. Một sợi 
dây 


thừng lớn được đặt vào tay mỗi bạn và khi giáo viên phát lệnh, tất cả 
đều cố hết sức kéo mạnh về phía mình. Đội của tôi bắt đầu giành ưu 
thế khi chúng tôi đoàn kết với nhau như một. Bất thình lình, sợi dây 
bị giật về 


phía chúng tôi và tất cả té nhào xuống đất. Rõ ràng có một sai lầm 
nào đó kinh khủng ở đây. Các bạn nhỏ bên đội kia đang giơ bàn tay 
rướm máu lên, nhiều bạn la khóc dữ dội. Đó là cảnh tượng mà tôi 
không bao giờ quên được. Hóa ra là vài thành viên của đội bạn đã 
buông sợi dây thừng. Ngay khi họ bỏ tay ra, lực kéo của chúng tôi 
đồn vào tay của những người vẫn đang nắm chặt dây, khiến họ té 
sấp xuống đất. 


Những đồng đội đáng tin cậy tuyệt đối sẽ không buông tay dù tình 
hình khó khăn đến thế nào, vì họ hiểu nếu làm như vậy, các thành 
viên còn lại sẽ gánh chịu hậu quả khó lường. Để có thể sống với lý 
tưởng của chính mình, trước nhất, hãy tin đồng đội của bạn, tin 
tưởng tất cả mọi người trong nhóm sẽ luôn nắm chặt sợi dây. 

Sự đáng tin cậy của bạn và của cả nhóm chính là nền tảng của tỉnh 
thần đồng đội. Thiếu đi niềm tin này, sẽ không còn cái gì gọi là hợp 
tác. Bạn e ngại một thành viên buông tay, niềm tin của bạn với của 
họ sẽ rạn nứt. 


Bạn sẽ không thể đặt sợi dây vào tay họ. Bạn cũng không thể giành 
chiến thắng nếu không cùng đồng đội phấn đấu vì mục tiêu chung. 


Khi bạn chứng minh được bản thân đáng tin cậy, mọi nỗ lực của bạn 
sẽ 


chẳng bao giờ hoài phí. Đó là: 


- Đồng đội sẵn sàng hợp tác với bạn. 

- Các thành viên thường xuyên hỏi ý kiến và tin tưởng bạn hơn. 
- Bạn bớt căng thẳng vì không phải lấp liếm, che dấu sự thật. 

- Những mối quan hệ trong nhóm sâu sắc và chân thành hơn. 


- Nhiều cơ hội, nhiều cánh cửa giúp bạn phát triển và thăng tiến sẽ 
mở 


ra. 


Người đáng tin cậy luôn nói đúng sự thật, lời nói đi đôi với hành 
động. 


Họ luôn thẳng thắn, chân thành, mạnh dạn và tôn trọng đồng đội. 


Những thành viên như thế chưa bao giờ khiến mọi người thất vọng. 


Họ 


không bao giờ bỏ cuộc. 


NÓI THẲNG NÓI THẬT 


Nói ra sự thật không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng nó luôn là việc 
làm đúng đắn 


Trừ khi bạn thường theo dõi tin tức về quần vợt chuyên nghiệp, nếu 
không, có thể bạn chưa bao giờ nghe nói về Jack Sock. Tuy nhiên, 
sau 


màn thể hiện tuyệt đỉnh của tay vợt người Mỹ với nhà vô địch 
Leyton Hewitt người Úc, diễn ra vào ngày 5 tháng 1 năm 2016, không 
chỉ những người hâm mộ môn thể thao này mới biết đến anh. 


Hiệp hai của trận đấu, Sock đang dẫn trước một điểm. Khi trọng tài 
phát lệnh lượt giao bóng đầu tiên cho Hewitt thì anh đánh hỏng. Sock 
đã khiến tất cả mọi người và vị trọng tài bất ngờ khi chỉ vào nhà vô 
địch người Úc và nói: “Bóng vẫn còn trong tay sân, anh có thể đánh 
lại.” 


Ngỡ ngàng, Hewitt không thể tin được là Sock vừa động viên mình 
giao bóng lại. Cuối cùng, Hewitt làm theo và giàn được điểm của lượt 
đó. Jack Sock thua trận nhưng anh đã giành được lòng mến mộ và sự 
kính trọng của mọi người vì sự trung thực của mình. 


Trong một thế giới mà sự dối trá, lọc lừa ngày càng nhan nhắn và rủi 
thay, nó lại thường được người ta nhắm mắt chấp nhận, thì câu 
chuyện như của Jack Sock đã mang đến làn gió mới mề và trong 
lành. Nếu trong đội của bạn có thành viên giống như anh ấy, bạn sẽ 
tin tưởng họ chứ? 


James E.Faust, nhà lãnh đạo tôn giáo người Mỹ từng nói: “Trung thực 
không chỉ là không nói dối. Đó còn là nói sự thật, sống chân thật và 
yêu thương thật lòng.” 


Nói ra sự thật không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng nó luôn là 
việc làm đúng đắn. Bạn hãy nhớ lại những thời điểm mình đủ can 
đảm nói lên sự thật bất kể khó khăn như thế nào. Bao nhiêu lần bạn 
quyết định 


nói đối thay vì trung thực? Hai hành động này tạo cho bạn và cho 
người khác cảm giác khác biệt như thế nào? 


Khi bạn nói thật với đồng đội, bạn chính là người nâng cao củng cố 
niềm tin trong nhóm, giúp cho mọi giao tiếp trở nên suôn sẻ hơn. 
Ngược lại, sự gian dối sẽ chỉ kéo tỉnh thần hợp tác suy yếu đi. 

Chưa kể “cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra”. Đoạn đối thoại khôn 
ngoan nhưng lươn lẹo giữa khách hàng và người thợ làm bánh dưới 
đây sẽ 

chứng minh cho nguyên tắc đó: 


Một ngày nọ, một người phụ nữ gọi đến tiệm bánh trong vùng để 
phàn nàn về đơn hàng mà cô đã nhận. 


Người thợ làm bánh trả lời điện thoại: “Xin chào quý khách, đây là 
tiệm bánh Pamela. Tôi có thể giúp gì cho quý khách?” 


“Một tiếng trước tôi vừa nhận được đơn hàng mười hai cái bánh 
brownie ở chỗ anh và chúng là loại có hạt.” 


“Ồ, tôi rất xin lỗi khi nghe vậy. Tuy nhiên, nhân viên nói là chị đã đặt 
như 


thế.” 


“Không!” người khách khó chịu kêu lên. “Tôi bị dị ứng với các loại 
hạt. 


Làm sao tôi có thể đặt thứ mà mình dị ứng được chứ?” 

“Rồi, vậy chị đã đặt gì?” 

“Bánh brownie fudge1, dĩ nhiên là loại không hạt.” 

“Vâng, được,” người làm bánh nói với thái độ vui vẻ hợp tác. “Chúng 
tôi sẽ gửi một đơn bánh khác đến nhà chị trong một tiếng nữa. Chỉ 
cần ch] 

gửi lại cho tôi đơn bánh hồi nãy, được chứ?” 

“Xin lỗi, tôi không còn.” 

“Tại sao không?” 

“Vì tôi lỡ ăn hết mất rồi.” 


1 Một phiên bản của bánh brownie, brownie ƒudge có nhiều bơ và socola 
nhưng ít bột. 


Dù nói gì đi nữa, sự thiếu trung thực đã “lòi đuôi”! 


Trong cuốn sách Ïm Sorry, I Didnt Mean To, and Other Lies We Love To 
Tell (tạm dịch: Xin lỗi, tôi không định làm vậy, nói những lời dối trá 
chúng ta muốn nói) phát hành năm 1977, nhà tâm lý học xã hội 
Jerald Jellison đưa ra một con số ấn tượng. Ông nói rằng con người 
nói dối khoảng 200 lần một ngày. Năm 2002, phát hiện của Jellison 
càng được chứng mình là đúng vì một nghiên cứu do giáo sư tâm lý 
học của trường Đại học Massachusetts tiến hành. Vị giáo sư cho biết 
trong một cuộc trò chuyện dài 10 phút, mọi người thường nói dối từ 
hai đến bốn lần.2 


2 10 Research Findings About Deception That Will Blow Your Mind, (Tạm 
dịch: 10 phát hiện về 


dối trá sẽ làm bạn kinh ngạc). 

Bạn có bao giờ nghĩ về lợi ích ta sẽ nhận được, nếu luôn luôn trung 
thực với đồng đội của mình hay chưa? Bạn sẽ nhận được gì? Dưới 
đây là bốn ích lợi dễ thấy nhất: 

TỰ TIN HƠN 


Bạn có gì phải che giấu không? Không hề! Những người thành thật 
mỗi sáng có thể soi gương với tâm thế ngày càng tự tin, đĩnh đạc. 


HẠNH PHÚC HƠN 


Vì hầu hết mọi người đều không chân thật nên họ luôn nơm nớp lo 
mình bị bắt quả tang (thường xuyên là vậy). Họ lãng phí quá nhiều 
năng lượng vào việc đánh bóng bản thân và thường lo âu, căng 
thẳng. Khi bạn nói sự 


thật, bạn sẽ không bao giờ phải lo nghĩ xem mình đã nói những gì, 
vỚi ai. 


Thành thật chính là điều giúp cho cuộc sống của bạn trở nên vui về, 
nhẹ 


nhàng hơn. 
UY TÍN, VỮNG CHẮC HƠN 
Những người thành thật thường được xem là người chính trực. Bạn 


hãy nghĩ đến các thành viên được trọng nể nhất trong nhóm. Họ có 
chính trực không? Rất có thể là có đấy. 


Khi bạn thành thật, mọi người sẽ tin tưởng bạn nhiều hơn dựa vào 
uy tín của bạn. Giả sử xảy ra tình huống một đồng đội đổ thừa cho 
bạn gây ra sai lầm nghiêm trọng, nhiều người sẽ đứng về phía bạn vì 
trước giờ, bạn 


vẫn luôn nói đúng sự thật. Tôi từng nghe một câu nói rằng, sự tin cậy 
nghĩa là “hành động nhất quán, kiên trì và có thể dự đoán được”.1 


LÀ ĐỘNG LỰC GIÚP MỌI NGƯỜI SỐNG TRUNG THỰC HƠN 


Khi bạn sống trung thực, bạn đang trở thành tấm gương sáng cho 
đồng đội noi theo. Họ sẽ nhận ra phẩm chất đang quý ấy nơi bạn và 
cũng muốn trở thành người như vậy. Hãy bắt đầu lan tỏa sự trung 
thực từ chính bạn. 


Bên cạnh những tác động tích cực, bạn cũng cần lưu ý, ngay cả một 
lời nói dối nhỏ, vô hại cũng có thể gây hậu quả khó lường. Các nhà 
nghiên cứu của trường Đại học College London (UCL) phát hiện ra 
rằng, những lời nói dối lặt vặt vì lợi ích cá nhân sẽ giảm bớt các cảm 
xúc tiêu cực liên quan đến việc gian dối trong bộ não. Theo thời gian, 
những lời dối trá nho nhỏ sẽ thành những lời dối trá lớn vì phản ứng 
của chúng ta đối với việc này bắt đầu bị “chai” dần.2 


Những đồng đội tử tế luôn luôn minh bạch trong mọi chuyện. Họ 
không lươn lẹo, một chút cũng không. Họ không phóng đại kết quả 
mình đạt được, không rũ bỏ trách nhiệm dù nghiêm trọng hay không. 
Họ không bịa chuyện về các thành viên khác. Nói tóm lại, những lời 
họ nói chỉ có sự thật. Dù trung thực dường như không đem lại bất cứ 
lợi ích nào, nhưng những đồng đội tuyệt vời luôn hiểu rõ, đó thật sự 
là ưu thế của họ. 


1 Jerry Acuff, Stop Acting Like a Seller And Start Thinking Like a 
Buyer: Improve Sales Effectiveness By Helping Customers Buy, (Tạm 
dịch: Ngừng hành động như 


người bán, hãy suy nghĩ như người mua: Cải thiện hiệu quả bán 


hàng bằng cách mua hàng hộ khách hàng). 


2 Libby Plummer, Little white lies are NOT as innocent as you think: 
Over time, small fibs may desensitize our brains to dishonesty, (Tạm 
dịch: Những lời nói dối không ác ý không vô hại như bạn nghĩ: Tích 
lũy theo thời gian, những điều vụn vặt có thể khiến não chúng ta 
chấp nhận những thứ không trung thực). 


Bài tập áp dụng 


Bạn có thật sự trung thực với đồng đội không? Nếu bạn chưa trung 
thực, còn gian dối, thì tại sao lại như vậy? Bạn sẽ làm gì để thay đổi? 


¬....... 


Nói ra sự thật không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng nó luôn là việc 
làm đúng đắn 


NÓI LỜI PHẢI GIỮ LẤY LỜI 

Các thành viên trong nhóm luôn phụ thuộc lẫn nhau. Không giữ lời hứa 
không chỉ làm giằm uy tín và danh dự của cá nhân mà còn ảnh hưởng 
đến cả 

đội 

Lời hứa chỉ là “lời nói gió bay”, phải chứ? 


Abraham Lincoln, tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ thường được gọi 
một cách trìu mến là “Honest Abe” (Abe chính trực). Có lần, vợ của 
ông - bà Mary Todd Lincoln từng viết thư cho một người bạn rằng: 
“Ông Lincoln gần như bị độc tưởng1 về sự trung thực.”2 


1 Monomaniac: Một dạng bệnh lý tâm thần ám ảnh về một thứ duy 
nhất. 


2 Gordon Leidner, Lincoln”s Honesty, (Tạm dịch: Tính ngay thật của 
Lincoln) Great American History. 


Câu chuyện dưới đây sẽ chứng minh lời khẳng định đó: 


Một lần, Lincoln đi chung xe ngựa với một vị đại tá đến từ Kentucky. 
Sau khi đi được vài dặm, ông đại tá lấy một chai whisky ra khỏi túi 


và mời: 
“Ngài Lincoln, ngài uống một chút với tôi chứ?” 


Lincoln đáp: “Cảm ơn Đại tá. Tôi không bao giờ uống whiskey.” Họ 
tiếp tục đi thêm vài dặm nữa. Chuyến đi rất suôn sẻ. Cuối cùng, 
người bạn đồng hành của Lincoln tiếp tục thò tay vào túi và lấy ra 
loại xì gà ngon 


nhất vùng Kentucky. Ông nói: “Ngài Lincoln, nếu ngài không uống với 
tôi thì có thể làm một điếu với tôi chứ?” 


Vị tổng thống trả lời: “Đại tá, ông quả thực là một người bạn đồng 
hành rất tử tế, dễ chịu. Lễ ra tôi nên hút với ông nhưng trước khi 
nhận lời, hãy để tôi kể cho ông nghe một câu chuyện mà tôi đã trải 
qua khi còn nhỏ. 


Năm tôi chín tuổi, một ngày nọ, mẹ gọi tôi đến bên giường. Bà đang 
ốm, ốm rất nặng. Bà nói với tôi: 'Abey, bác sĩ nói với mẹ rằng mẹ khó 
lòng khỏe lại nữa. Mẹ muốn trước khi ra đi, con hãy hứa với mẹ rằng 
chừng nào con còn sống, con sẽ không bao giờ đụng đến một giọt 
rượu hay điếu thuốc nào." Tôi đã hứa với mẹ. Cho đến lúc này, Đại tá 
ạ, tôi vẫn giữ lời hứa đó. Bây giờ anh lại đang khuyên tôi phá vỡ lời 
thề với người mẹ yêu quý và hút xì gà với anh phải không?” 


Viên Đại tá nhỏ nhẹ đáp: “Không, tôi sẽ không để ngài làm như vậy. 
Đó là một trong những lời hứa quan trọng nhất mà ngài từng gìn giữ. 
Nếu như tôi cũng hứa với mẹ mình như vậy, tôi sẵn sàng mất hàng 
nghìn đô la để giữ gìn nó, giống như Ngài đã làm.” 


Giống như Abraham Lincoln quyết tâm giữ đúng lời hứa với mẹ, để 
trở 


thành một đồng đội đáng tin cậy, trước tiên hãy nói được làm được. 
Nếu bạn đã nói bạn sẽ hỗ trợ một thành viên về việc nào đó, vào một 
thời điểm nhất định thì bạn phải thực hiện cho bằng được. 

Cả tôi và bạn đều đã gặp những người hay “hứa lèo”. Chuyện gì sẽ 
xảy ra khi trong nhóm có một người thất tín? Lòng tin và sự tôn 
trọng sẽ bị xói mòn. Lần sau, khi họ hứa sẽ hỗ trợ hoặc làm việc nào 
cho bạn, bạn sẽ tin tưởng họ? Hay ngờ vực, rồi chuẩn bị tỉnh thần là 
họ sẽ vi phạm cam kết lần nữa. Những đội ngũ xuất sắc không bao 
giờ có thể dũng dưỡng hành động như vậy. Trong một nhóm mà tất 
cả mọi người đều tôn trọng, giữ 


vững lời hứa của bản thân, niềm tin, hiệu quả công việc sẽ tự nhiên 


tăng lên. Và ngược lại, trong một nhóm, thất tín đã trở thành điều 
đương nhiên, sự tin tưởng giữa các thành viên, cũng như hiệu suất 
làm việc sẽ 


giảm đi đáng kể. 


Khi một người liên tục thất hứa, bạn có thể tưởng tượng những 
thành viên khác sẽ nghỉ ngờ năng lực của người đó như thế nào 
không? Nếu một thành viên nhiều lần không hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao thì uy tín của người đó sẽ ra sao? Quan trọng hơn, ngay 
chính bản thân họ 


cũng không còn tin tưởng vào chính mình. Abraham Lincoln chắc 
chắn hiểu rõ điều này. 


Hãy đối mặt với sự thật: Các thành viên trong nhóm luôn phụ thuộc 
lẫn nhau. Không giữ lời hứa không chỉ làm giảm uy tín và danh dự 
của cá nhân đó mà còn ảnh hưởng đến cả nhóm. Những đồng đội 
đáng tin cậy là người luôn giữ vững sự chính trực, nói được làm 
được. Hãy có trách nhiệm và giữ đúng lời hứa của mình. Tinh thần 
đồng đội của các bạn trông cậy vào đó. 


Bài tập áp dụng 


Bạn có phải là người biết giữ chữ tín không? Nếu không thì tại sao? 
Bạn sẽ làm gì để thay đổi bản thân? 


Những đồng đội đáng tin cậy là người luôn giữ vững sự chính trực, nói 
được làm được. 


Hãy có trách nhiệm và giữ đúng lời hứa của mình 


THẲNG THẮN, TRUNG THỰC, TÔN TRỌNG ĐỒNG ĐỘI 


Một nhóm sẽ thành công khi mọi thành viên sẵn sàng góp ý thằng thắn, 
thử 


thách lẫn nhau và mạnh dạn đề xuất ý kiến của mình Các đội ngũ và 
thành viên trong đội ngũ đó sẽ thật sự trở nên xuất sắc khi họ mạnh 
dạn góp ý cho đồng nghiệp của mình. Trung thực, thẳng thắn, tôn 
trọng, không ngại tham gia tranh luận và làm mọi việc xuất phát từ 
thiện chí quan tâm lẫn nhau chính là những yếu tố căn bẳn tạo một 
một đội nhóm xuất sắc. Những thành viên nào có đầy đủ những 


phẩm chất này sẽ nhận được sự tôn trọng, tin tưởng và họ thường 
được xem là đầu tàu trong nhóm. 


Trong một cuộc phỏng vấn được quay trong bộ phim tài liệu Triumph 
of the Nerds (Tạm dịch: Chiến thắng của những người kém giao tiếp) 
số 


đặc biệt năm 1996, Steve Jobs đã kể câu chuyện về một người đàn 
ông góa vợ ngoài 80 sống trên đường phố hồi Jobs còn là một cậu bé. 


Một ngày nọ, người đàn ông gọi Jobs vào nhà để xe và cho cậu ấy 
xem một thứ gì đó. Khi Jobs đến, ông lôi ra một cái cốc đánh bóng đá 
(rock tumbler), gồm một cái mô tơ, một lon cà phê với dải băng nối 
giữa chúng. Tiếp theo, ông rủ Jobs ra sau vườn để nhặt mấy viên đá 
có kích thước đều nhau, cũ kỹ và xấu xí. Họ bỏ chúng vào lon cà phê 
với một chút nước và ít bột nghiền. Sau đó, ông đậy lon lại, bật mô- 
tơ và bảo Jobs hôm sau quay lại. 


Steve Jobs nhớ rằng khi những viên đá quay tít trong lon đã phát ra 
tiếng kêu hết sức ồn ào. Ngày hôm sau, Jobs quay lại, mở lon và lấy 
ra được những viên đá xinh đẹp, bóng loáng đến kinh ngạc. Jobs nói: 
“Những hòn đá bình thường, giống nhau đã được bỏ vào, cọ xát với 
nhau, tạo ra chút ma sát, chút tiếng ồn và biến thành những viên đá 
đẹp đẽ, bóng bẩy.” 


Các đội nhóm, cũng giống như thế. 

Jobs tiếp tục: “Nhờ quá trình làm việc nhóm, trong đó những con 
người xuất sắc tiếp xúc, va chạm, thỉnh thoảng tranh cãi. Như thế, 
họ mới có 


thể mài giũa nhau và mài sắc các ý tưởng. Từ đây, chúng ta sẽ có 
những viên đá tuyệt đẹp.” 


Giống như những viên đá, ban đầu chúng ta đều bình thường, thậm 
chí hơi xù xì, thô ráp. Tuy nhiên, trải qua quá trình làm việc nhóm 


thật sự 


thẳng thắn với chút xích mích, đôi lúc khó chịu, cuối cùng, tất cả đều 
thay đổi tích cực. Các đội ngũ chỉ có thể thành công khi mọi thành 
viên sẵn sàng góp ý thẳng thắn, thử thách lẫn nhau và mạnh dạn đề 
xuất ý kiến. Thế nhưng nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm. 


Vài năm trước, tôi miễn cưỡng bị kéo vào mâu thuẫn với một nữ 
nhân viên mà chúng tôi gọi là Pat. Pat là một phụ nữ lớn tuổi hơn tôi, 
“ăn to nói lớn”, có chút đáng sợ (tôi từng nghe phong thanh rằng cô 
ấy từng nổi cơn tam bành mà phá toang cửa nhà vệ sinh). Là một 
thành viên “chân ướt chân ráo”, tôi thấy Pat là một pho từ điển sống 
về lịch sử, chính trị, quy trình và chính sách của bộ phận, đi kèm với 
một mớ tin đồn chẳng mấy hay ho. 


Tôi đã cố gắng tránh xa mọi vấn đề tiêu cực, không phán xét về các 
đồng đội lẫn phòng ban nói chung vì tôi vừa mới nhận việc và có lẽ 
đây cũng là hành động sáng suốt. Sau một thời gian, tôi nhận thấy rõ 
là Pat chẳng quan tâm đến tôi mấy, có thể vì tôi cố tránh đi tính tình 
tiêu cực của cô. 


Sau khoảng sáu tháng làm việc, đột nhiên Pat tuyệt giao với tôi. Có 
chuyện gì đó không hay ở đây. Tôi đến gặp quản lý để xin lời 
khuyên. 


Anh ấy bảo tôi hãy trực tiếp gặp Pat để nói chuyện thẳng thắn. Theo 
anh, mọi chuyện sẽ không thể được giải quyết cho đến khi chúng tôi 
“ba mặt một lời”. Mặc dù lời khuyên của sếp rất chí lý nhưng tôi có 
chút ngán ngẩm. Tôi ghét mâu thuẫn. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định 
làm theo. 


Một buổi chiều nọ, Pat đi ngang qua bàn làm việc của tôi. Tôi hẹn cô 
ấy gặp mặt tại một trong các phòng hội nghị. “Để làm gì?” - cô hỏi. 


Tôi trả lời rằng tôi nhận thấy cô không còn nói chuyện với tôi nữa và 
tôi muốn biết lý do tại sao. “Đúng rồi đấy!” Pat đáp, đồng thời đi 
thăng qua phòng họp. 


Đầu tôi bật ra suy nghĩ: “Trời đất, mình đã làm gì chứ?” 


Khi chúng tôi vào phòng, cô liệt kê ra tất cả những hành động của tôi 
khiến cô ấy khó chịu và tôi cũng làm tương tự. Tôi cho rằng cả hai 
đã có một cuộc thảo luận rất trung thực, mang tính xây dựng và đầy 
tôn trọng về sự khác biệt của hai người. Cuối cùng, tôi nói với chị 
đồng nghiệp của mình: “Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Cảm 
ơn chị đã dành thời gian gặp tôi.” 


Pat đáp: “Tôi thì chẳng thấy khá hơn gì cả. Nói thật, tôi sẽ tiếp tục 
điên rồ như vậy thêm vài tháng nữa!” 


Chà! Rõ là Pat không hề có cảm giác dễ chịu giống như tôi. Đây là 
phản ứng nằm ngoài dự kiến. Tuy nhiên, chỈ trong vài ngày, cô ấy 
thay đổi một 


cách bất ngờ, trở thành một người tử tế và chu đáo hơn. Việc chúng 
tôi thẳng thắn với nhau và để cho Pat cơ hội để chia sẻ những cảm 
xúc chân thật đã mang lại hiệu quả kinh ngạc. Dĩ nhiên, cách này 
không hề dễ 


dàng (giống như những viên đá trong cốc đánh bóng) nhưng nó rất 
đáng để thử! 


Thật đáng ngạc nghiên khi một mâu thuẫn nhỏ lại có thể xây dựng 
nên mối quan hệ tốt đẹp và đáng tin cậy hơn. Vậy tại sao chúng ta 
vẫn e ngại tham gia vào những cuộc tranh luận tương tự với các 
thành viên nhóm, dù là gặp riêng hay trong cuộc họp? 


Gó một số lý do nhưng nguyên nhân chính xuất phát từ nỗi sợ mâu 
thuẫn. Nhiều người trong chúng ta không muốn gây tổn thương cho 
cảm xúc của người khác. 


Chúng ta không muốn bị thách thức, bị dán nhãn là “kẻ hay sinh sự”. 
Chúng ta sợ cẩm giác khó chịu... 


Tuy nhiên, không phải mâu thuẫn nào cũng nhắm vào vấn đề cá 
nhân. 


Thật ra, nó có ích cho quá trình làm việc nhóm cũng như trong tất cả 
các mối quan hệ - miễn là mâu thuẫn này lành mạnh (ví dụ như dựa 
trên niềm tin và tập trung giải quyết vấn đề). Patrick Lencioni, tác 
giả cuốn sách 5 Điểm Chết Trong Teamwork, khẳng định rằng “tất cả 
những mối quan hệ khăng khít và bền vững theo thời gian đều phải 
trải qua mâu 


thuẫn để thúc đẩy nó phát triển. Điều này đúng trong hôn nhân, quan 
hệ bố mẹ - con cái, tình bạn và dĩ nhiên, cả trong công việc.” 


Ông nói tiếp: “Thật không may, mâu thuẫn thường được xem là điều 
tối ky trong nhiều tình huống, nhất là trong công việc.” Đúng như 
vậy. Theo Lencioni, người ta thường tốn quá nhiều thời gian và năng 
lượng để né tránh xung đột. Tuy nhiên, chỉ có thẳng thắn đối diện 
với những mâu thuẫn, sau nhiều lần như vậy, đội ngũ mới thật sự 


hạn chế được thói nói xấu sau lưng, mà thật không may là chúng ta 
phải thường xuyên đối mặt. 


Nói xấu sau lưng xảy ra khi các thành viên có cùng tư tưởng rời cuộc 
họp và bàn tán về những điều không thoải mái mà lẽ ra nên được 
nêu lên trong lúc họp. Mọi người thường tám chuyện trong văn 
phòng, phòng kín và thậm chí cả bãi đậu xe. Lencioni gọi đó là “cuộc 
họp sau cuộc họp”. 


Trong những buổi họp sau buổi họp này, các thành viên sẽ nói với 
nhau những chuyện như: “Chị có tin là Jim đã đề xuất ý kiến đó 
không?” hay 


“Giá mà Jane điều chỉnh một xíu thôi thì có lẽ sản phẩm đã tốt hơn 
nhiều”, hoặc “Tôi không tán thành với định hướng mà ta đang theo”, 


“Tim chẳng có đóng góp gì cho dự án hết. Thật bất công!” 


Thay vì thành thực giải quyết các vấn đề quan trọng này trong buổi 
họp, mọi người lại bàn tán một cách vô ích. Chẳng giải quyết được 
chuyện sì. 


Các thành viên đều muốn được lắng nghe, nhưng việc “ngồi lê đôi 
mách” 


không đưa vẫn đề đến đúng người (hoặc đội nhóm) cần nghe. Những 


cuộc họp, vì vậy, trở nên kém hiệu quả, tế nhạt, trong khi “lời ong 
tiếng ve” và sự tiêu cực cứ lan rộng. Các thành viên không đưa ra 
được quyết định. Cả nhóm không khai thác hết sức mạnh của sự hợp 
tác. 


Là một thành viên của nhóm, trách nhiệm chủ yếu của bạn là tích 
cực tham gia đóng góp ý kiến trong những buổi họp. Bạn cần thử 
thách, đề 


xuất ý tưởng, đưa ra phản hồi thẳng thắn và cần thiết cho đồng đội. 
Hãy vượt qua những khác biệt, ủng hộ và khuyến khích các thành 
viên khác. 


Tương tự như những viên đá trong câu chuyện của Jobs, nhiệm vụ 
của bạn là toàn tâm toàn ý với nhóm bằng cách va chạm thật nhiều 
với “các viên đá” khác. Chất vấn ý kiến của đồng đội, tham gia tranh 
luận khi cần thiết và nỗ lực giới thiệu thành quả của cả nhóm. 


Tuy nhiên, để đạt đến mức độ này, trong bạn cần thật sự quan tâm 


đến sự thành bại, phát triển của nhóm. 


Để thử thách một sáng kiến, hẹn gặp đồng đội hoặc góp ý thẳng 
thắn, bạn đều cần can đảm và thành thực. Dĩ nhiên, nó sẽ rất khó 
chịu nhưng sự trung thực của bạn sẽ được đền đáp về sau. Từ đây, 
đồng đội sẽ tin tưởng, tôn trọng bạn hơn, vì họ biết bạn quan tâm 
đến họ. Để trở thành một người đáng tín nhiệm, chúng ta không thể 
nào không làm những việc trên. 


Bài tập áp dụng 


Bạn sẽ làm gì để thể hiện sự thẳng thắn, chân thành với đồng đội? 
Nó sẽ 


đem lại lợi ích cho nhóm của bạn? Tại sao? 


ĐH 222 0000000000000600060606060060606060606606060666 


Chương 3 
KHIÊM TỐN 


Để trở thành một đồng đội khiêm tốn cần rất nhiều thời gian cùng nỗ 
lực, và lựa chọn đó không phải lúc nào cũng dễ chịu 


"Vào một buổi chiều năm 1953, nhiều phóng viên và quan chức đã 
tập trung tại một ga tàu Chicago để đón người đạt giải Nobel Hòa 
bình năm 1952. Người đó bước xuống tàu - một người đàn ông vạm 
vỡ, cao gần hai mét với mái tóc bờm xờm và bộ ria mép vĩ đại. 


Khi những tia đèn flash từ máy ảnh liên tục nháy sáng, các quan chức 
của thành phố tiến đến, giang rộng tay và nói với ông rằng họ rất 
vinh dự khi được gặp ông. Ông lịch sự cảm ơn họ rồi nhìn qua đám 
đông và xin phép mọi người cho phép đi qua. Người đàn ông nhanh 


chóng sải bước vượt khỏi đám đông, đến bên cạnh một người phụ 
nữ da đen lớn tuổi đang vất vả xoay sở với hai chiếc va li lớn. 


Bằng đôi tay to lớn, ông xách hai chiếc va li lên, mỉm cười và hộ tống 
người phụ nữ lên xe buýt, sau đó chúc cô thượng lộ bình an. Trong 
lúc đó, đám đông vẫn xôn xao sau lưng ông. Ông quay lại nói với họ: 
“Xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi tôi.” 


Người đàn ông ấy chính là Tiến sĩ Albert Schweitzer - một bác sĩ, nhà 
truyền giáo nổi tiếng đã cống hiến cả cuộc đời để giúp đỡ những 
người nghèo nhất trong những người nghèo ở châu Phi. 


Ngày hôm ấy, mọi người đã nhận được một bài học về sự khiêm 
nhường và tỉnh thần cống hiến. Tương tự như Tiến sĩ Schweitzer, 
thái độ và hành động khiêm tốn của mỗi chúng ta có thể thay đổi và 
truyền cảm hứng cho người khác. Tuy nhiên, trong một nhóm, để trở 
thành một đồng đội khiêm tốn cần rất nhiều thời gian và nỗ lực. Quá 
trình này, nó không phải lúc nào cũng thoải mái. Khiêm tốn là phẩm 
chất chúng ta có thể rèn luyện. Nhưng nó không chỉ đơn giản là bạn 
mong ước có nó, rồi bỗng nhiên một ngày bạn biến thành người 
khiêm tốn. 


Một đồng đội khiêm tốn là người xem kết quả làm việc của cả nhóm 
đến đâu là trách nhiệm của chính bản thân mình. Họ sẽ tự hỏi “Có 
việc gì mình có thể làm tốt hơn không?” Nếu không đáp ứng được 
như kỳ vọng, họ sẽ không đổ thừa cho người khác. Với bản tính 
khiêm nhường, họ 


không xem sai lầm là một điều tồi tệ mà là cơ hội để học hỏi và phát 
triển. 


Họ hiểu rằng mắc lỗi là một phần không thể tránh được của quá 
trình học tập phát triển. 


Một đồng đội khiêm nhường sẽ luôn biết ơn những gì người khác đã 
làm cho mình. Biết ơn sự hỗ trợ từ những người đã giúp họ tiến tới 
thành công. Bên cạnh đó, người khiêm tốn vốn đủ tự tin vào bản 
thân, vì thế họ 


không còn động lực so sánh, lo sợ, đố kị vì thành tựu của đồng đội. 
Họ 


chân thành chúc mừng cho thành công của đồng nghiệp chứ không 
hề 


cảm thấy ganh tỊ. 


CÓ TRÁCH NHIỆM 

Muốn trở thành người có trách nhiệm 

không phải là chuyện dễ. 

Tuy nhiên, đó là hành động đúng đắn 

đối với bạn, với đội ngũ với cả tổ chức của bạn 


Ngày 2 tháng 6 năm 2010, tại mùa giải bóng chày Major League, 
Armando Galarraga - cầu thủ ném bóng của đội bóng chày Detroit 
Tigerers sắp sửa có được một trận thắng tuyệt đối, điều cực kỳ hi 
hữu trong một mùa giải. Chiến thắng tuyệt đối nghĩa là trong ít nhất 
chín hiệp liên tiếp, không có bất kỳ cầu thủ nào của đội đối thủ 
chiếm được khung thành. Tuy nhiên, trong hiệp cuối cùng, Jim Joyce, 
vị trọng tài ở 


khung thành số 1 công nhận đội tấn công đã chiếm khung thành an 
toàn, chấm dứt chuỗi ném bóng hoàn hảo của Galarraga. 


Joyce vẫn tin rằng quyết định của mình là đúng cho đến khi ông xem 
lại băng ghi hình sau trận đấu. Đoạn băng cho thấy rõ ràng cầu thủ 
chạy lên chiếm khung thành bị loại, Galarraga lẽ ra sẽ được công 
nhận có một trận thắng tuyệt đối. Vị trọng tài khiêm tốn ngay lập tức 
đến gặp cầu thủ 


ném bóng 28 tuổi người Venezuela để xin lỗi về quyết định sai sót 
này. 


Chuyện xảy ra sau đó tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng! Bất ngờ thay, 


Galarraga vẫn tha lỗi cho phán quyết sai lầm của Joyce. Dù nó khiến 
anh mất đi một thành tựu mà có lẽ, anh sẽ không bao giờ có thể đạt 
được lần thứ hai trong sự nghiệp: Ném một trận thắng tuyệt đối. 
Galarraga nói: 


“Có lẽ ông ấy còn cảm thấy đau khổ hơn tôi. Nhân vô thập toàn. 
Chúng ta đều là con người. Tôi hiểu chứ. Phải nói là tôi cực kỳ trân 
trọng ông ấy khi ông nói “Tôi cần nói chuyện với anh.' Bạn biết đấy, 
sẽ rất khó để 


chúng ta gặp được môt trọng tài thành thật đến xin lỗi với cầu thủ về 
sai sót của mình sau trận đấu. Lúc đó, tôi đã ôm lấy ông ấy.” 


Đáng kinh ngạc đúng chứ? Tỉnh thần trách nhiệm có thể xoa dịu 
những vết thương, ngay cả trong tình huống có về nghiêm trọng 
nhất. Thay vì chối bỏ sai sót hay chỉ bàng quan nhún vai nói “đời là 
thế”, Jim Joyce đã can đảm đứng ra và khiêm nhường nhận hoàn 
toàn trách nhiệm về quyết định sai lầm của mình. 


Làm sao bạn có thể không yêu quý những người như thế chứ, đúng 
không? Jim Joyce đã chứng tỏ tỉnh thần trách nhiệm cao độ. Và cả 
Joyce lẫn Galarraga đều thể hiện lòng bao dung tuyệt vời khi đối mặt 
với một 


tình huống khó xử. Các đội ngũ thành công có tỉnh thần trách nhiệm 
khi mỗi thành viên đều có trách nhiệm về hành động của mình cũng 
như bất kỳ hệ quả nào có thể xảy ra. Khi mới vào nghề, tôi may mắn 
được tham gia một nhóm đã dạy cho tôi nhiều bài học đáng quý về 
phẩm chất này. 


Tôi được phân công vào một nhóm mới tỉnh đang khảo sát thị trường 
mới với người trưởng nhóm cũng khá mới. Cả đội được yêu cầu đến 
tham gia họp tại một trong các chi nhánh khu vực để thảo luận về 
chiến lược trong năm kế tiếp. Buổi sáng ngày đầu tiên, nhiều thành 
viên đi muộn sau 8 giờ. Thời gian mà chúng tôi được đề nghị phải có 
mặt. Bạn có thể 

tưởng tượng, vị sếp mới của tôi càng lúc càng khó chịu, thất vọng 


khi mỗi thành viên ung dung đến trễ, rót cà phê, phết bơ vào bánh và 
ngồi vào chỗ, hoàn toàn không ý thức về sự trễ nải của họ. 


Khi tất cả mọi người đã yên vị, người lãnh đạo một lần nữa nhắc 
nhở về 


chuyện đúng giờ, dù điều này đã được nói rõ trong email mà ông gửi 
ngày hôm qua. Trong những ngày tiếp theo, không một ai đi trễ nữa. 


Có lẽ, hôm đầu tiên đó, hầu hết thành viên không cảm thấy rằng việc 
đi trễ 


của mình là sai vì những người khác cũng chưa đến. Tuy nhiên, sau 
đấy, họ đã nhận ra đó là suy nghĩ hết sức sai lầm. 


Những người đến muộn đã có thể cãi lại, bao biện cho sự trễ nải của 
mình, hay thậm chí là chỉ trích người sếp mới. May thay, không có ai 
làm như vậy. Mỗi thành viên trong nhóm đều nhận thức rằng họ đã 
sai và chịu trách nhiệm cho hành động ấy. Giả sử, ngay từ đầu mọi 
người đi 


đúng giờ như đã được hướng dẫn trong email thì câu chuyện sẽ tốt 
đẹp hơn chứ? Chắc chắn rồi. Nếu họ làm được như thế, họ chính là 
những người đồng đội hết sức tuyệt vời. Tuy nhiên, điều quan trọng 
là họ biết nhận lỗi và sửa sai. Họ đã trở nên có trách nhiệm hơn. 


Bên cạnh việc nhận lỗi và sửa sai, những đồng đội có trách nhiệm 
còn rất chủ động. Họ hiểu rằng mỗi người đều có nhiệm vụ hoàn 
thành mục tiêu và đóng góp cho thành công chung của nhóm. Thay vì 
chờ đợi “sai đâu làm đấy”, hay thậm chí tệ hơn, chờ người khác nhắc 
nhở khi làm sai, họ 


sẽ chủ động hành động. Đó là điều làm nên sự khác biệt của một 
người giàu tỉnh thần trách nhiệm. 


Một ví dụ thể hiện rõ ràng nhất phẩm chất này là biểu hiện trong các 
cuộc họp nhóm. Thay vì khó chịu vì lại phải tham gia một “cuộc họp 
tế 


nhạt” nữa, những thành viên năng nổ sẽ tự hỏi: “Mình có nhiệm vụ 
øì trong buổi hôm nay? Mình sẽ được giao phó nhiệm vụ gì? Nó sẽ 
ảnh hưởng như thế nào đến mục tiêu chung? Mình có thể làm øì để 
chuẩn bị 


tốt hơn cho buổi họp lần này?” 

Đặt ra những câu hồi này sẽ mang lại hiệu quả khác biệt so với việc 
bạn chỉ hời hợt có mặt trong cuộc họp. Đó là một cấp độ hoàn toàn 
khác của ý thức trách nhiệm cá nhân, trong vai trò thành viên nhóm 
cũng như 


người dự họp. 


Khi bạn xác định trách nhiệm của mình trong đội nhóm, đừng tìm 
cách đổ thừa cho người khác, biện minh về lý do bạn thất bại hay 
chưa đáp ứng được kỳ vọng. Thay vào đó, hãy tự hỏi xem mình có 
thể làm øì khác đi, có thể thay đổi điều gì để phát triển bản thân và 
đội ngũ, giúp cả 


nhóm đạt được mục tiêu đã định. Muốn trở thành người có trách 
nhiệm không phải là chuyện dễ. Như trọng tài Jim Joyce đã chứng 
minh cho chúng ta điều đó. Tuy nhiên, đó luôn là việc làm đúng đắn 
cho bạn, cho nhóm và cho tổ chức của bạn. 


Bài tập áp dụng 
Bạn có thể làm gì để thực hiện tốt trách nhiệm cá nhân, đồng thời 


nâng cao hiệu quả công việc, giúp cả nhóm đạt được mục tiêu đã 
định? 


HỌC HỎI TỪ SAI LẦM 


Sai lầm duy nhất có thể gây ra hậu quả tiêu cực thật sự chính là sai lầm 
ta không chịu thừa nhận và rút kinh nghiệm từ đó 


Trong cuốn sách Hạt giống Tâm hồn 2, hai tác giả Jack Canfield và 
Mark Vincent Hansen đã kể lại một câu chuyện rất hay: 


“Gần đây tôi nghe Stephen Glenn kể về một nhà khoa học nổi tiếng 
đã tạo ra nhiều bước đột phá quan trọng trong y học. Một phóng viên 
đã phỏng vẫn ông, người đó hỏi rằng: Tại sao ông nghĩ mình có khả 
năng sáng tạo tốt hơn so với nhiều người khác. 


Điều gì khiến ông khác biệt rõ rệt so với mọi người? 


Ông đáp, tất cả đều xuất phát từ một trải nghiệm của ông với mẹ hồi 
ông mới hai tuổi. 


Hôm đó, ông đang cố lấy chai sữa ra khỏi tủ lạnh. Bất ngờ, ông tuột 
tay, cái chai rơi xuống đất, sữa đổ tung tóe - một vệt sữa lênh láng 
trên sàn! 


Khi người mẹ bước vào nhà bếp, thay vì quở trách, dạy dỗ hay đánh 
phạt ông, bà nhẹ 


nhàng nói: “Robert, con vừa làm ra một mớ lộn xộn đẹp tuyệt! Mẹ 
hiếm khi nhìn thấy một vũng sữa lớn thế này. Ừm, sữa cũng đã đổ 
rồi. Con có muốn ngồi xuống, nghịch ngợm một chút trước khi mẹ 
con mình dọn dẹp không?” 


Thế là nhà khoa học hồi bé của chúng ta nghịch sữa thật. Sau vài 
phút, mẹ ông bảo: 


“Con biết không Robert, bất cứ lúc nào con làm mọi thứ lộn xộn thế 
này, con sẽ phải dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp như lúc đầu. Vậy con 
định làm sao để biến nó thành công việc con yêu thích? Chúng ta có 
thể dùng một miếng bọt biển, khăn hoặc cây lau nhà? 


Con thích chọn cái nào?” Cậu bé chọn miếng bọt biển và hai mẹ con 
lau sạch chỗ sữa bị đổ. 


Sau đó, người mẹ nói tiếp: “Nào con, chúng ta vừa mới thất bại trong 
việc bê một chai sữa lớn bằng đôi tay nhỏ xíu của con. Bây giờ chúng 
ta sẽ ra sân sau, con đổ đầy nước vào cái chai này và xem xem có 
cách nào mang chúng vào mà không làm đổ ra nhé. 


Cậu bé đã học được rằng nếu dùng cả hai tay cầm ở cổ chai thì mọi 
chuyện đều ổn cả. 


Quả là một bài học tuyệt vời! 


Sau này, nhà khoa học nổi tiếng ấy nhìn ra rằng, nhờ chính khoảnh 
khắc đó, ông biết mình không cần e sợ sai lầm. Thay vì vậy, ông nhìn 
nhận sai lầm là cơ hội để học hỏi thêm những điều mới. Suy cho 
cùng, đó cũng chính là tinh thần của các thử nghiệm khoa học ông đã 
thực hiện. Dù thử nghiệm “không thành công' nhưng chúng ta vẫn rút 
ra được giá trị từ nó.” 


Trong một nhóm, bạn và các đồng đội đều có thể sẽ phạm phải sai 
lầm. 


Bạn sẽ xem đó là cơ hội để học hỏi và hướng đến thành công hay là 
thất bại? Doanh nhân Thomas .J. Watson Jr. từng nói: “Nếu bạn muốn 
tăng tỈ 


lệ thành công, hãy nhân đôi tỉ lệ thất bại.”1 John Wooden, huấn 
luyện viên bóng rổ huyền thoại của Đại học California đã nói: 
“Những người dám hành động thường phạm sai lầm. Có làm mới có 
sai. Nhưng có làm mới có thành công.”2 


1 Harvey Deutschendorƒ, 5 Ways to Reframe Your Failures, (Tạm dịch: 5 
cách sửa chữa sai lầm của bạn). 


2 Richard Farson and Ralph Keyes, Whoever Makes the Most Mistakes 
Wins: A Paradox oƒ Innovation (Tạm dịch: Ai mắc lỗi nhiều nhất sẽ là kẻ 
thắng cuối cùng: Nghịch lý của sự 


đổi mới). 


Để xác định xem bạn có đang đi đúng hướng không, hãy tự hỏi bản 
thân những câu hỏi sau: Mình thường phẳn ứng thế nào trước sai 
lầm của bản thân và của đồng đội? Khi phạm sai lầm, mình có dũng 
cảm thừa nhận không? 


Cố tình che đậy sai sót không phải là ý kiến sáng suốt. Cách lấp liếm 
này sẽ cẩn trở việc giải quyết vấn đề, bỏ lỡ cơ hội học hỏi và lãng 
phí nguồn 


năng lượng quý giá. Thậm chí, nó có thể đẩy bạn đến chỗ bị đồng đội 
xa lánh, nhất là khi bạn liên tục tìm cách đổ thừa cho người khác và 
“gắp lửa bỏ tay người”. 


Hầu hết những bài học ta học được trong cuộc sống đều không thể 
tránh khỏi sai lầm. Chúng ta sẽ thường xuyên phạm lỗi. Từ khi còn là 
một đứa trẻ, con người đã tiếp thu những điều mới mẻ và lạ lẫm 
thông qua thất bại. Dù là tập đi, tập hát, hay tập chạy xe đạp, tất cả 
chúng ta đều từng phạm kha khá sai sót. 


Nếu bạn sợ sai lầm, bạn sẽ có tâm lý e ngại thử nghiệm những điều 
mới lạ. Nói một cách ngắn gọn, không có thất bại, bạn sẽ chẳng học 
hỏi được gì! Lý do khiến chúng ta miễn cưỡng thừa nhận bất kỳ 
khuyết điểm nào xuất phát từ sự nhập nhằng giữa hành động và bản 
sắc cá nhân. Khi thừa nhận mình đã sai sót, ta thường sợ người khác 
sẽ đánh giá ta là thiếu năng lực hoặc kém thông minh. Đối với nhiều 
người, ý nghĩ này thực đáng sợ, nhưng thật ra nó hoàn toàn sai. 
Ngược lại, khi thẳng thắn tự 


nhận lỗi, trong mắt người khác, chúng ta trở nên giỏi giang, sáng 
suốt hay thậm chí đáng tin cậy hơn. 


Vào những năm 1980, một nhóm nhà nghiên cứu tại Đại học 


Cleveland State đã khám phá ra một điều bất ngờ: 


Trong một thử nghiệm, các nhà nghiên cứu đã cho David và John 
đóng giả làm ứng viên đi xin việc ở các công ty. Cả hai người đều có 
hồ sơ ứng 


tuyển và thư giới thiệu giống nhau nhưng trong thư của John thì có 
thêm câu này: “Đôi lúc John khó có thể hòa đồng với mọi người.” Cả 
hai bộ hồ 


sơ đều được gửi đến một số giám đốc nhân sự. Theo bạn, ai sẽ là 
người nhà tuyển dụng ưng ý hơn? Thật đáng ngạc nhiên, phần lớn 
“giám khảo” 


đều chọn anh bạn John khó-gần.1 


1 Harry Beckwith, Selling the Invisible: A Field Guide to Modern Marketing 
(Tạm dịch: Bán cái vô hình: Hướng dần thực chiến về Tiếp thị hiện đại). 


Các nhà nghiên cứu kết luận rằng, chính lời phê bình đó lại giúp cho 
những lời khen ngợi về John đáng tin cậy hơn. Việc thừa nhận điểm 
yếu của anh thật sự đã giúp anh chỉnh phục nhà tuyển dụng! Tóm 
lại, đũng cảm thừa nhận khuyết điểm sẽ gia tăng uy tín của bạn. Bạn 
càng tự 


nguyện nhìn thẳng vào thiếu sót và hoàn toàn nhận trách nhiệm về 
hành động của mình, người khác càng tín nhiệm bạn. Sự khiêm 
nhường sẽ 


mang đến cho bạn trái ngọt nếu bạn chịu khó vun trồng. 


Những đồng đội không ngại thừa nhận điểm yếu của mình thường 
được các thành viên khác tin tưởng nhiều hơn. Trong mắt người 
khác, họ được đánh giá là tận tâm với nhóm và thành công của 
nhóm, vì họ dám chịu trách nhiệm với hành động của mình. Trên 
thực tế, thậm chí họ còn được đồng đội xem là “đầu tàu” nhờ bản 
tính và cách xử sự khiêm nhường. 


Ai cũng có thể phạm sai lầm. Hãy thừa nhận, chịu trách nhiệm về 
nó, xin lôi nếu cần thiết và mạnh đạn bước tiếp. Hãy là người tiên 
phong 


xây dựng văn hóa dũng cảm, dám làm dám nhận và học hỏi từ thất 
bại. 


Giống như các bài học khác trong cuốn sách này, khi bạn là người 
đặt nền móng đầu tiên, cảm hứng đó sẽ được lan tỏa cho nhiều 
người. 


Nếu một thành viên mắc lỗi, hãy lắng nghe họ giải thích, chấp nhận 
sai sót, động viên họ cải thiện và cho qua chuyện đó. Đây chính là 
văn hóa không thể thiếu của một đội ngũ vững mạnh. Sai lầm duy 
nhất có thể 


gây ra hậu quả tiêu cực thật sự chính là sai lầm ta không chịu thừa 
nhận và rút kinh nghiệm từ đó. 


Bài tập áp dụng 


Hãy nhớ lại một sai lầm gần đây mà bạn hoặc đồng đội đã mắc phải. 
Bạn đã giải quyết nó như thế nào? Tại sao bạn chọn cách xử lý đó? 
Có việc gì bạn muốn làm khác đi nếu sau này gặp tình huống đó 
không? 


¬..... 


THU THẬP PHẢN HỒI 


Việc hỗi xin nhận xét từ đồng đội chính là món quà mà nhóm tặng cho 
bạn và ngược lại 


Nhiều năm trước, tôi và vợ thường bất đồng quan điểm với nhau 
trong nhiều chuyện - vấn đề thường gặp của các cặp vợ chồng. Khi 
ấy, tôi rất khó chịu nên đã buột miệng: “Em, vậy em cho anh danh 
sách năm việc mà anh có thể làm ngay bây giờ để trở thành một ông 
chồng tốt hơn đi!” 


Thế là vợ tôi liệt kê ra ngay lập tức. 


Sau khi viết xong, cô ấy đưa liền cho tôi. Tôi dám cá vợ tôi đã nghĩ 
rằng tôi sẽ chẳng thực hiện được bất cứ việc nào, nhưng hóa ra, tôi 
làm thật. 


Tôi luôn mang theo danh sách ấy bên mình và thật sự nỗ lực để thay 
đổi bản thân. Tôi đã hỏi ý kiến vợ mình, nên bây giờ, trách nhiệm 
của tôi là làm đúng những gì mình hứa. 


Vài tuần sau đó, tôi đến vùng Nam Dakota để tư vấn cho khách hàng. 


Trong lúc dỡ vali, tôi thấy bản danh sách đang nằm trên xấp quần áo 
của mình. Tôi thầm nghĩ: Thật lạ lùng. Mình đâu có để nó ở đây. Mình 
thề là mình đã để nó bên dưới xấp đồ kia. Và khi cầm lên, tôi nhận ra 
có thêm năm điều cần cải thiện được bổ sung vào danh sách ban đầu. 
Hẳn là vợ tôi đã 


“ra tay”! 


Hãy cần thận với những gì bạn yêu cầu, hợp lý chứ nhỉ? Tôi chỉ đùa 
thôi. 


Thật ra, khi bạn ngỏ lời xin nhận xét về hiệu quả công việc mình 
đang làm, thì đừng ngạc nhiên khi thấy ai cũng sẵn lòng giúp đỡ. 
Thật là một điều tích cực! Người ta muốn phản hồi còn bạn thì cần 
nó. Nghe có về 


sáo rỗng, nhưng các góp ý này chính là món quà dành cho bạn. Nếu 
trước kia tôi không thắng thắn hồi vợ mình, làm sao tôi biết cách làm 
một 


người chồng chu đáo hơn? Tương tự với vai trò thành viên trong 
nhóm cũng thế. Nhận xét chính là món quà đồng đội tặng cho bạn và 
ngược lại. 


Các phản hồi sẽ kết nối với nhau để phá bỏ những chướng ngại đang 
cẩn trở năng lực nội tại mà nhiều khi bạn còn không nhận ra. Tất cả 
những sì bạn cần làm là mở lời nhờ mọi người đánh giá. 


Hầu hết các công ty đều thực hiện rất nhiều cuộc khảo sát khách 
hàng. 


Bởi vì bằng cách thu thập góp ý của khách hàng, họ mới có thể hiểu 
rõ hơn về những thiếu sót của mình, tìm ra cách cải thiện. Tương tự 
như 


vậy, bạn cũng có thể nhờ mọi người nhận xét về điểm mạnh, điểm 
yếu, những việc bạn cần làm để hoàn thiện bản thân trong vai trò 
một thành viên, một nhân viên, và một con người. 


Dưới đây là một số bước cụ thể dùng để thu thập ý kiến đánh giá. Có 
thể 


bạn sẽ mất công vài lần mới có được những câu trả lời chất lượng, 
nhưng hãy tin tôi, cuối cùng đồng đội sẽ cho bạn các phẩn hồi sâu 


sắc nếu họ 


thấy bạn thật sự hành động để thay đổi bản thân. 


2 


HOI 


Dĩ nhiên, bước đầu tiên để lấy ý kiến từ đồng đội chính là hỏi. Bạn 
có thể 


đưa cho họ một bản khảo sát hoặc gặp mặt trực tiếp. Tôi không 
khuyến khích cách khảo sát đại trà như một người vô danh. Vì khi 
làm vậy, bạn sẽ hạn chế hiệu quả của những hành động thay đổi sắp 
tới và không xây dựng được niềm tin ở đồng đội. 


Cách bạn đặt câu hỏi sẽ tạo nên sự khác biệt về chất lượng phẩn hồi 
mà bạn nhận được. Đừng hỏi những câu đơn giản như: “Anh/Chị 
thấy tôi đang làm việc như thế nào?”, bạn sẽ chỉ nhận được câu trả 
lời chung chung như “Rất tốt!”, “Khá tốt”, “Ôn”... Thay vì vậy, hãy 
hỏi: “Hai hoặc ba việc mà tôi có thể cải thiện là gì?” Hoặc thậm chí 
tốt hơn là câu: “Hai hoặc ba việc tôi đang làm gây ảnh hưởng xấu 
đến nhóm (nếu có) là gì?” 


Câu hỏi trên sẽ giúp đồng nghiệp của bạn biết cách trả lời chỉ tiết 
hơn. 


Và chắc chắn không thể thiếu câu này: “Anh/chị có thể cho tôi biết 
hai hoặc ba việc mà tôi đang làm rất tốt không?” hoặc “Hai hoặc ba 
việc mà tôi nên duy trì là gì?” 


LẮNG NGHE 


Một bước quan trọng để xây dựng lòng tin ở người khác khi bạn nhờ 
họ 


nhận xét chính là tập trung lắng nghe. Phản ứng tự nhiên của con 
người khi nghe góp ý, nhất là khi “lời thật mất lòng”, là đề phòng và 
bao biện. 


Đừng đưa cảm xúc chủ quan vào mà hãy lắng nghe phản hồi một 
cách khách quan. Chính những người góp ý cho bạn cũng đang mạo 
hiểm. Họ 


làm vậy vì họ thật lòng quan tâm đến bạn, chứ không phải vì họ 
không thích hay có thành kiến riêng đối với bạn. Khi hỏi xin nhận 
xét, các đồng đội thực sự tin rằng bạn có tỉnh thần cầu thị. 


Dù bạn đang nghe phản hồi trực tiếp hay qua điện thoại, hãy chú ý 
đừng ngắt lời họ. Nếu bạn muốn đặt câu hỏi hay thanh minh, hãy để 
dành sau khi họ nói xong. Cứ chủ động lắng nghe thật sự. 


TRẦN TRỌNG 


Khi đồng đội cho bạn nhận xét, hãy thể hiện rằng bạn lắng nghe và 
thật lòng trân trọng những điều họ nói. Cảm ơn họ, chia sẻ về những 
hành động cụ thể mà bạn sẽ thay đổi cũng như mong muốn phát 
triển bản thân. Nếu có thắc mắc, hãy hỏi người đó. Nhưng bạn chỉ 
nên hỏi để làm rõ chứ đừng nên bao biện. 


HÀNH ĐỘNG 


Các phản hồi sẽ trở nên vô ích nếu bạn không thật sự hành động. 
Trên thực tế, việc chỉ nói mà không làm còn xói mòn niềm tin của 
người khác dành cho bạn. Khi nhờ người khác góp ý, bạn đang cam 
kết thực hiện theo những phản hồi nhận được. Nếu không, bạn chỉ là 
kể nói lời không giữ lấy lời. Về hậu quả của nó như thế nào, chúng 
ta đã thảo luận trong Chương 2. 


THEO SÁT KẾ HOẠCH 


Khi bạn bắt đầu thay đổi bản thân dựa trên những góp ý đã nhận 
được, hãy dành thời gian cảm ơn người đã nhận xét bạn. Cập nhật 
tình hình tiến bộ của bạn và hồi xem họ có nhận thấy bạn tốt hơn ở 
điểm nào không. 


LẶP LẠI 


Hãy lên kế hoạch thường xuyên mỗi quý hoặc hai lần mỗi năm cho 
việc thu thập góp ý. Lặp lại chu trình hỏi, lắng nghe, trân trọng, thực 
hành và theo sát kế hoạch. 


Tương tự như các phẩm chất khác và những nguyên tắc tương ứng 
đã được trình bày trong sách, hành động thu thập góp ý có sức lan 
tỏa rất lớn. Khi bạn chủ động hỏi xin nhận xét và dựa vào đó phát 


triển bản thân, nhiều thành viên khác dần dần sẽ noi theo. Bạn càng 
giỏi, đội ngũ của bạn càng vững mạnh. 


Bài tập áp dụng 
Đối với bạn, việc nhờ người khác góp ý có gặp khó khăn gì không? 
Nếu có thì tại sao? Bạn có những hành động cụ thể nào để thường 


xuyên thu thập nhận xét của đồng đội trong tương lai? 


.......... 


BÀY TỎ LÒNG BIẾT ƠN 
Biết ơn đi trước, hạnh phúc theo sau! 


Phi công Charles Plumb tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ, là phi 
công lái máy bay chiến đấu trong Chiến tranh Việt Nam. Ông đã hoàn 
thành 75 nhiệm vụ không kích trước khi bị một tên lửa đất đối 
không1 bắn hạ. 


Plumb may mắn thoát khỏi máy bay, nhảy dù xuống nhưng ông lại 
rơi vào tay quân địch. Sau đó bị bắt giam tại Việt Nam trong sáu 
năm. 


1 Một loại đạn tự hành được thiết kế có thể phóng lên từ mặt đất để tiêu 
diệt các loại máy bay, hay bất cứ vật thể bay nào. 


Sau trải nghiệm đó, Plumb đã thoát chết và hiện nay, ông dành thời 
gian để đi diễn thuyết khắp thế giới về những bài học mà mình đã 
học được. 


Trong cuốn sách In No Hero (Tạm dịch: Tôi không phải là anh hùng), 
ông có chia sẻ câu chuyện sau: 

“Cách đây không lâu, tôi đến ăn ở một nhà hàng tại thành phố 
Kansas. Một người đàn ông cách tôi hai bàn cứ chăm chú nhìn tôi. Tôi 
thì không biết ông ấy là ai. Sau khi cả 


hai bắt đầu ăn được vài phút, người đó đứng lên, đi đến bàn của tôi, 
nhìn xuống và chỉ 


tay vào tôi nói: 'Ông chính là phi công Plumb?? 
Tôi nhìn lên và đáp: “Vâng, phi công Plumb chính là tôi đây.' 


Người đàn ông ấy nói tiếp: 'Ông đã lái máy bay chiến đấu tại Việt 


Nam, đi trên tàu sân bay Kitty Hawk. Rồi ông bị bắn hạ, nhảy dù 
xuống, rơi vào tay quân địch và bị bắt làm tù binh sáu năm." 


“Làm thế nào ông biết được tất cả chuyện này?”, Plumb kinh ngạc 
hỏi. 


“Vì tôi là người đã xếp chiếc dù nhảy cho ông.” Người đàn ông đáp. 


Một người từng chu du khắp thế giới như tôi đột nhiên khi ấy không 
thể thốt nên lời! 


Tôi loạng choạng đứng lên, đưa tay ra bắt lấy tay người bạn mới với 
đầy lòng biết ơn. 


Ông ấy nắm tay tôi, vỗ vào cánh tay và chỉ nói một câu thực giản dị: 
Tôi đoán là nó còn dùng được! 


“Đúng thế, nó vẫn dùng tốt, ông bạn của tôi ơi. Và tôi phải cảm ơn 
ông. Tôi đã thầm cảm ơn những ngón tay khéo léo của ông nhưng 
chưa bao giờ nghĩ rằng mình có cơ 


hội để trực tiếp bày tỏ lòng biết ơn với ông. 
“Các tấm ngăn còn đủ cả chứ?” 


“Vâng”, tôi đáp. “Thành thật mà nói, có tất cả 18 tấm ngăn trên dù 
nhưng chỉ còn lại 15 


cái. Ba cái bị rách nhưng không phải lỗi tại anh mà là do tôi. Tôi 
nhảy từ máy bay xuống với tốc độ quá nhanh, lại còn sát mặt đất nên 
đã làm rách tấm ngăn. Không phải do cách anh xếp dù.' 


“Cho phép tôi hỏi anh một câu nhé: anh có theo dõi hết tất cả những 
chiếc dù mình đã xếp không?” 


Người đàn ông đáp: 'Không. Câu chuyện của ông đã đủ cho tôi biết 
rằng công việc của mình rất xứng đáng.) 


Đêm hôm đó, tôi trằn trọc không ngủ. Tôi cứ nghĩ hoài về người đàn 
ông ấy. Tôi tự hỏi khi ông mặc bộ đồng phục hải quân Hoa Kỳ, với 
chiếc yếm phía sau, quần ống loe và đội nón thủy thủ trông như thế 
nào. Tôi tự hỏi trên con tàu Kitty Hawk, mình đã lướt qua ông bao 
nhiêu lần, bao nhiêu lần có lẽ đã thấy ông nhưng thậm chí còn không 
mở 


lời “chào buổi sáng” hay chẳng nói với ông lấy một câu. Bởi vì như 
bạn thấy đấy, tôi là một phi công còn ông ấy chỉ là một thủy thủ nhỏ 


bé. Một lần nữa, tôi tự hỏi người thủy thủ ấy đã dành bao nhiêu 
tiếng để dệt những tấm vải liệm và gấp những chiếc 


dù cứu mạng? Thật xấu hổ khi thừa nhận rằng khi ấy, tôi đã chẳng 
để tâm lắm... cho đến khi nhận chiếc dù mà ông ấy đã xếp cho tôi! 


Trong nhóm hoặc trong tổ chức của bạn hiện tại, ai là người đang 
“xếp dù cứu hộ” cho bạn? Ai đang âm thầm giúp cuộc sống của bạn 
trở nên thuận lợi hơn? Gần đây bạn có cảm thấy hay bày tỏ lòng biết 
ơn với họ 


chưa? 


Ví dụ, bạn có cảm thấy biết ơn và nói cảm ơn với người nhân viên 
hành chính đã chuẩn bị bánh, nước cho cuộc họp cả ngày chưa. Hay 
bạn chỉ 


nghĩ đơn giản: “Bánh ngon nhỉ?” Bạn có cảm ơn người đồng nghiệp 
phụ 


trách công nghệ luôn đảm bảo cho bạn có chiếc máy tính chạy “ngon 
lành” và phần mềm chính xác? Bạn có nói rằng bạn rất trân trọng 
công sức của họ, hay chỉ hời hợt nghĩ: “Đó là công việc của họ mà?” 
Tương tự, khi những thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình 
và đóng góp kiến thức, kỹ năng, tài năng hay thời gian cho nhóm, 
bạn đã cảm ơn họ 


chưa hay cũng chỉ cho rằng: “Tôi có việc của tôi, họ cũng có việc của 
họ?” 


Mỗi người chúng ta đều sẽ được một ai đó hỗ trợ trong công việc, 
nếu bạn giúp họ làm việc suôn sẻ hơn, kết quả chung của cả nhóm 
tốt lên. 


Trân trọng và thể hiện thái độ biết ơn sẽ đem lại cảm xúc tích cực 
cho bạn, cho đồng đội và cộng đồng. Năng lượng, hiệu suất làm việc 
của chung cả nhóm sẽ luôn được cải thiện. 


Bên cạnh những cẩm xúc tích cực bạn và đồng đội nhận được, lòng 
biết ơn còn có một lợi ích hữu hình khác. Các nghiên cứu cho thấy 
khi bạn có 


lòng biết ơn, sức khỏe cũng sẽ tốt hơn. Hệ miễn dịch của bạn sẽ 
cứng cáp hơn, bạn sẽ ít bị quấy rầy bởi những cơn đau nhức, ngủ 
ngon hơn và nuôi dưỡng nhiều cảm xúc tích cực. Từ đó các mối quan 
hệ cũng xuôi thuận vì ai cũng thích giao thiệp với những người vui 


vẻ. Năng suất làm việc cũng được nâng cao vì bạn có nhiệt huyết, có 
trách nhiệm hơn. Chưa hết, đồng đội của bạn cũng tràn trề cảm 
hứng, lao động hăng say hơn khi họ 


biết việc họ đang làm được người khác trân trọng. 


Hãy dành thời gian suy ngẫm về những điều bạn cần biết ơn, chẳng 
hạn như người đồng đội đã “xếp dù cứu hộ” cho bạn? Ngược lại, bạn 
có đang hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để hỗ trợ họ không? Nếu 
như chưa, hãy bắt tay vào làm ngay thôi! Thời điểm thích hợp nhất 
chính là ngay lúc này. 


Bài tập áp dụng 


Hôm nay, bạn sẽ cảm ơn người nào đã âm thầm giúp cho cuộc sống 
và công việc của bạn suôn sẻ hơn? Bạn sẽ làm gì cho họ và tại sao? 


¬.......Ô.Ô........... 


Chương 4 
TÍCH CỰC 


Năng lượng tích cực trong nhóm bắt nguồn từ năng lượng tích cực 
của một thành viên. 


Bạn hãy trở thành thành viên đó! 


Trong một ngôi làng Nhật Bản xa xôi nọ, có một chú chó nhỏ hoạt 
bát và vui vẻ. Chú nghe được rằng có một nơi gọi là “Cung điện của 
1.000 tấm gương” và quyết định đi đến đó. Khi tới nơi, chú hân hoan 
nhảy lên từng bậc cầu thang rồi mở cánh cửa vào lâu đài. Bước vào 
trong, tai của chú vểnh lên, còn đuôi vẫy liên hồi. Chú chó nhỏ vô 
cùng kinh ngạc khi thấy 1.000 bạn chó hạnh phúc khác cũng đang 
vui mừng vẫy đuôi chào chú. 

Chú cười rạng rỡ và 1.000 chú chó kia cũng cười đáp lại. Thế là chú 
thích chí càng cười rạng rỡ hơn. Chú càng cười lớn và vẫy đuôi 
nhanh bao nhiêu thì cả ngàn người bạn kia cũng làm y như thế. 


Khi rời khỏi cung điện, chú chó thầm nghĩ: “Đúng là một nơi tuyệt 
vời! 


Mình nhất định sẽ quay lại lần nữa.” 


Cũng trong ngôi làng đó, có một bác chó già và rất hay quạu quọ. Bác 
ta quyết định đến cung điện của 1.000 tấm gương. Khi đến nơi, đầu 
bác chó gục thấp xuống, thế là bác ta nhìn thấy cả ngàn con chó giận 
dữ và khó chịu khác cũng đang nhìn mình chằm chằm. Bác liền gầm 
gừ và hết sức 


sợ hãi khi những con khác làm y như vậy. Bác nhanh chóng rời khỏi 
đó và tự nhủ: “Chỗ này thật đáng sợ. Mình sẽ không đời nào quay lại 
đây nữa.”1 


1 Michael Rogers, Are You A Positive Leqader? Great Story: 5 Rewards oƒ 
Positive Leaders, (Tạm dịch: Bạn có phải là một nhà lãnh đạo tích cực? 
Câu chuyện thú vị: 5 Lợi ích của một nhà lãnh đạo tích cực). 


Thái độ của bạn trong vai trò thành viên của một nhóm rất quan 
trọng đối với thành công chung của nhóm. Nếu bạn lúc nào cũng khó 
chịu và tỏ thái độ tiêu cực, chắc chắn rằng bạn sẽ nhận lại sự tiêu 
cực và khó chịu. 


Nếu bạn hiếm khi dành thời gian để nhìn nhận ưu điểm của người 
khác thì cũng chẳng mấy ai nhìn ra điểm tốt của bạn. Tương tự, nếu 
bạn không để tâm khen ngợi đồng đội thì lời khen dành cho bạn cũng 
rất hiếm hoi. 


Điều bạn trao đi cho nhóm cũng chính là điều mà bạn nhận lại. Mỗi 
ngày, tất cả chúng ta đều ghé thăm Cung điện của 1.000 chiếc 
gương. Bạn thể 


hiện bản thân như thế nào trước mỗi tấm gương là do bạn lựa chọn. 
Cho dù hầu hết đồng đội của bạn tỏ vẻ giận dữ, bạn vẫn có thể chọn 
mỉm cười trước gương, thay đổi năng lượng tiêu cực và tạo ra sự 
khác biệt. Tiên phong lan tỏa thái độ tích cực sẽ giúp bạn trở thành 
“người hùng” của nhóm! 


Hãy là người tạo ra những thay đổi mà bạn mong muốn. Nói cách 
khác, hãy thể hiện tinh thần tích cực trong mối quan hệ với đồng 
nghiệp, với 


mục tiêu chung của nhóm và với kết quả mà cả đội đạt được. Bên 
cạnh đó, luôn tìm cách chúc mừng thành công của mọi người. Triết 
gia, nhà tâm lý học William James từng nói: “Sự bỉ quan tạo ra 
nhược điểm. Tinh thần lạc quan sinh ra sức mạnh.” Bạn thử tưởng 
tượng sức mạnh của một nhóm toàn những thành viên lạc quan! 
Năng lượng tích cực của nhóm khởi nguồn từ năng lượng tích cực 
của một thành viên. Hãy là người đó! 


TRÁNH XA SỰ TIÊU CỰC VÔ LÝ 

Những đồng đội tích cực dễ dàng tạo ra những đội ngũ tích cực Tác giả, 
chuyên gia về thuật lãnh đạo nổi tiếng toàn cầu John Maxwell từng 
kể câu chuyện vui sau: 

“Fred và Martha đang lái xe về nhà sau buổi lễ nhà thờ. Martha hỏi: 


- Fred, anh có cảm thấy bài giảng của mục sư hôm nay rất chán 
không? 


- Anh không, nó cũng không đến nỗi nào. 

- Ừm, vậy anh có thấy đội hợp xướng rất nhạt không? 

- Không, anh không thấy vậy. 

- Được rồi, vậy chắc chắn anh phải thấy cặp vợ chồng trẻ và bọn 
nhóc của họ ngồi ngay trước chúng ta. Họ ồn ào và làm lộn xộn hết 
cả buổi! 

- Xin lỗi em nhưng thực là anh không nhớ. 


Cuối cùng, với vẻ chán ngán, Martha bảo: “Anh yêu, em thật không 
hiểu tại sao anh còn chịu khó đi nhà thờ cơ đấy.'1 


1 John Maxwell, The 17 Indisputable Laws oƒ Teamwork: Embrace Them 
and Empower Your Team (Tạm dịch: 17 Quy luật không thể chối cãi của 


làm việc nhóm: Hãy ôm lẫy họ và trao quyền cho nhóm của bạn), 


Những đồng đội luôn chăm chăm vào khía cạnh tiêu cực vô cùng 
nguy hiểm. Một cách âm thầm, thoải mái và hả hê, vào thời điểm 
thích hợp, họ đổ những cốc thuốc độc tiêu cực này vào người khác. 


Các thành viên tiêu cực cũng chính là những KỂ CẮP NĂNG LƯỢNG, 
bào mòn từng chút động lực mà bạn có. Mỗi khi trò chuyện với họ 
xong, bạn sẽ cảm giác như mình vừa sống sót qua 12 vòng đấu với 
huyền thoại quyền Anh Muhammed Ali. Bạn liên tưởng được chứ? 
Tôi nghĩ bạn cũng đồng ý với tôi rằng hầu hết đội ngũ đều cần tăng 
thêm năng lượng tích cực và thanh lọc đáng kể năng lượng tiêu cực. 


Vài năm trước, tôi có dịp ngồi chung xe taxi trên đường ra sân bay 
với một đồng nghiệp. Chúng tôi vừa kết thúc một cuộc họp mà tôi 

nghĩ rằng nó khá thành công. Tuy nhiên, đồng nghiệp của tôi lại có 
quan điểm 


khác. Suốt đường đi đến sân bay, tôi phải hứng chịu những phàn nàn 
tiêu cực về vị lãnh đạo mới. Nhưng cảm nhận của tôi lại khác. Vậy 
là, từ 


đó, tôi không còn tin tưởng cô ấy trong nhiều hoạt động chúng tôi 
cùng nhau hợp tác nữa. 


Không đồng tình về ai đó là một chuyện. Cố tình chọn ra các khuyết 
điểm để rồi quy kết và dán nhãn về tính cách của một người chỉ dựa 
trên một vài điều mà bạn phản đối, giống như cách đồng nghiệp của 
tôi đã làm, là chuyện hoàn toàn khác. 


Khi gặp một đồng đội liên tục nói xấu về người khác, bạn sẽ hiểu 
được một điều quan trọng về họ: Nếu họ thoải mái chia sẻ với bạn 
những suy nghĩ 


tiêu cực về những thành viên khác, nhất là về người mà họ không hề 
hiểu rõ (tương tự như việc mà bạn tôi đã làm trên đường ra sân bay), 
vậy họ sẽ nói như thế nào về bạn? 


Mọi người xung quanh sẽ nhanh chóng mất đi sự tôn trọng đối với 
những đồng nghiệp hay nói xấu người khác. Một câu nói tôi rất thích 
(tác giả chính xác của nó đến giờ vẫn chưa xác định), đó là: “Những 
bộ óc vĩ 


đại thì bàn bạc về ý tưởng. Những bộ óc bình thường thì thảo luận 
về sự 


kiện. Còn những bộ óc tầm thường thì bàn tán về con người.”1 


1 lan Chadwick, Great Minds, Small Minds, (Tạm dịch: Bộ óc vĩ đại, bộ 
óc tầm thường). 


Một hành động khá giống với lây lan sự tiêu cực và nói xấu sau lưng 
người khác chính là đơm đặt, bịa chuyện. Hầu hết mọi người đều 
đồng tình rằng “ăn không nói có” là việc làm không tốt và gây hại 
cho tất cả 


các bên liên quan: người đưa chuyện, người nghe chuyện và quan 
trọng nhất là “nạn nhân” bị đem ra đặt chuyện. 


Vài năm trước, trong lúc đang đánh răng thì hai đứa con báo với tôi 
rằng thằng bé hai tuổi nhà tôi đã sử dụng cái bàn chải mà tôi đang 
dùng tối hôm trước! Mặc dù việc này chẳng ảnh hưởng đến nhiều 
người nhưng tôi vốn là kẻ bị ám ảnh vì sự sạch sẽ và không thích 
chung đụng đồ dùng cá nhân với người khác, cho dù chúng là con tôi. 
Bởi vậy, tôi liền bỏ chiếc bàn chải bị nhiễm khuẩn ra khỏi miệng và 
ném ngay vào thùng rác. 


Lúc này, bọn trẻ mới bảo rằng chúng chỉ đùa thôi, đứa em hai tuổi 
chưa bao giờ dùng tới cái bàn chải nhưng việc đó không còn quan 
trọng nữa. 


Chiếc bàn chải sẽ không bao giờ trở lại như cũ được. Việc đơm đặt 
trong nhóm cũng gây ra hậu quả tương tự và cuối cùng, nó sẽ hủy 

hoại nền tẳng niềm tin giữa các thành viên. Dù chuyện được nói có 
đúng hay không, nó cũng mãi mãi phá vỡ danh tiếng và phẩm chất 
của người bị 


nói đến. Những người đã nghe chuyện sẽ không bao giờ lấy lại ấn 
tượng ban đầu về người đó. Chưa hết, thành viên đã loan tin đồn đó 
cũng đánh mất dần niềm tin của đồng nghiệp. Đây là một việc làm 
gây thiệt hại cho tất cả. 


Liệu bạn có thể làm gì để ngăn chặn “vòi bạch tuộc” buôn chuyện 
này không? Có chứt 


Thứ nhất, bạn hãy tự cam kết sẽ không bao giờ tham gia vào những 
chuyện “ngồi lê đôi mách”. Những câu nói, trò đùa nhằm chứa đựng 
ác ý dưới cái mác hài nhảm vô hại. 


Thứ hai, khi một thành viên bắt đầu đưa chuyện, bạn có thể sử dụng 
kỹ 


thuật “Phép thử ba lớp lọc” (Triple Filter Test) - một kỹ thuật do vị 
triết gia vĩ đại Socrates phát minh: 


Một bữa nọ, một người học trò đến gặp nhà hiền triết và bảo: “Thầy 
Socrates, em vừa mới nghe được vài tin xấu về người bạn của thầy.” 
Cậu thông báo với vẻ hồ hởi. 


Đáp lại, Socrates nói: “Trước khi em kể cho tôi nghe, chúng ta hãy 
thử 


xem nó có vượt qua được phép thử ba lớp lọc không đã.” 

“Phép thử ba lớp lọc?” 

“Đúng thế. Lớp thứ nhất là gạn lọc sự thật. Hãy nói cho tôi biết, em 
có tin chắc rằng những gì em sắp kể cho tôi nghe hoàn toàn đúng sự 


thật hay không?” 


Người đàn ông nghĩ ngợi một chút rồi đáp: “Em không chắc lắm vì 
em nghe được nó từ...” 


Socrates tiếp tục: “Lớp thử thứ hai là thiện ý. Tin tức của em có xuất 
phát từ thiện ý không, không cần biết nó đúng hay sai?” 


“Thực ra thì hoàn toàn ngược lại...” 


Socrates cắt ngang: “Vậy em định nói với tôi một điều không hẳn là 
sự 


thật mà cũng không tử tế ư?” 
Cảm thấy hơi xấu hổ, người học trò rụt vai. 


“Và đây là phép thử cuối cùng về sự hữu ích. Tin tức đó có giúp ích 
gì cho thầy không?” 

“Không hẳn ạ” - người học trò đáp. 

“Nếu câu chuyện em định kể cho thầy nghe chưa chắc đúng sự thật, 
không xuất phát từ thiện ý và cũng không giúp ích gì cho thầy, vậy 
em cũng chẳng có lý do gì để kể nó ra.”1 

1 Darren Poke, The Triple Filter Test: A Story About Gossip, (Tạm dịch: 
Pháp thử ba lớp lọc: Một bài học của việc “ngồi lê đôi mách”), Better Liƒe 
Coaching Blog. 


Chúng ta nên và cần dành thời gian áp dụng phép thử ba lớp lọc này 


trong mọi cuộc trò chuyện. Kỹ thuật có tác động mạnh mẽ này sẽ 
nhanh chóng chấm dứt mọi cuộc “bàn ra tán vào” trong nhóm. 


Một giải pháp để ngăn chặn sự lây lan tin đồn tiêu cực là thúc đẩy, 
lan tỏa tin tức tích cực. Theo Hiệp hội Sức khỏe Tâm thần Canada, 
thông tin 


tích cực thật sự có thể giảm thiểu mức độ “truyền nhiễm” độc hại 
của những chuyện “ngồi lê đôi mách”.2 Bạn có thể trở thành người 
khởi xướng. Hãy thoải mái khen ngợi về thế mạnh của thành viên 
khác trong nhóm, chúc mừng thành công của đồng đội. Nói cách 
khác, chính bạn sẽ 


trở thành người lan truyền niềm vui! Nguồn năng lượng tích cực sẽ 
tự 


động làm nhiệm vụ của nó. 

2 Erim Schreiner, When Can GŒossip ïn the Workplace be Positive? (Tạm 
dịch: Khi nào thì những câu chuyện phiếm ở nơi làm việc có thể trở nên 
tích cực?). 

Bài tập áp dụng 

Những câu chuyện tích cực nào bạn có thể bắt đầu chia sể trong 
nhóm ngay? Nó sẽ tạo ra sự khác biệt như thế nào trong trường hợp 


đồng đội của bạn đang chăm chăm vào tin tức xấu, thay vì lan tỏa tin 
tức tốt? 


KHEN NGỢI VÀ ĐỘNG VIÊN NGƯỜI KHÁC 


Nếu bạn luôn tìm kiếm những ưu điểm ở người khác, bạn cũng sẽ bắt 
đầu nhận ra những điểm tốt ở bản thân mình 


Một câu chuyện ngụ ngôn xưa kể rằng, có bầy ếch đang hớn hở nhảy 
qua một cánh rừng. Chúng chẳng thèm để tâm đến thế giới xung 
quanh cho tới khi có hai chú ếch rơi xuống cái hố sâu. Tất cả những 
con khác nhanh chóng tập trung quanh miệng hố, nhìn xuống khoảng 
không sâu hun hút. Con nào cũng gãi đầu, cố nghĩ ra cách cứu hai 
người bạn đang hết sức hoảng loạn dưới kia. 


Sau một thời gian, những con ếch bên trên chẳng nghĩ ra cách nào. 


Chúng đều đồng tình rằng hai con ếch bị mắc kẹt đã hết hi vọng, việc 
cố 


thoát ra chỈ tốn công vô ích. Chúng hét xuống bên dưới rằng hai 
người bạn tội nghiệp hãy chấp nhận số phận của mình. 


Không muốn tin vào những con ếch đó, hai chú ếch bị mắc kẹt bắt 
đầu nhảy lên, cố thoát khỏi hố sâu. Mấy con ở trên bắt đầu hét to 
hơn - bỏ 


cuộc, hãy bỏ cuộc đi, không có cách nào thoát được đâu. Sau một lúc, 
một trong hai chú ếch bắt đầu nghe thấy những lời đó và thật sự 
buông tay. Nhưng con kia vẫn kiên trì nhảy lên. 


Tiếng la hét làm nhụt chí ấy vẫn tiếp tục và ngày một to hơn. Mặc dù 
đã vắt kiệt đến chút sức lực cuối cùng, chú ếch kiên trì vẫn liên tục 
nhảy cao hơn một cách thần kỳ. Rốt cuộc, nó nhảy được một cú cao 
tới mức thoát ra khỏi hố. Bầy ếch xung quanh xúm vào ăn mừng 
chiến thắng của bạn. 


Chúng hoang mang hỏi: “Anh không nghe chúng tôi bảo rằng anh hãy 
ngồi dưới đó luôn đi, rằng anh không thể thoát ra à?” 


Đáp lại, con ếch vừa thoát chết giải thích là chú bị lãng tai nên cứ 
nghĩ 

bạn bè đang cổ vũ mình nhảy cao hơn. “Tôi đâu có nghĩ các bạn đang 
khuyên tôi bỏ cuộc. Tôi tưởng mọi người cổ vũ cho tôi.”1 

1 The Fable oƒ the Deqƒ Frog: The Power oƒ Words, (Tạm dịch: Câu 
chuyện ngụ ngôn về chú ếch bị điếc: Sức mạnh của ngôn từ). 

Bằng cách động viên, cổ vũ, chúng ta có thể thay đổi cả cuộc đời của 


một người. 


Nhiều năm trước, những lời động viên, khích lệ trong một cuộc trò 
chuyện ngắn ngủi với cha đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi. Tôi vừa 


hoàn thành dự án nghiên cứu cuối cùng để lấy bằng thạc sĩ. Theo quy 
định, tôi phải trình bày trước hội đồng và bảo vệ về luận điểm của 
mình, trả lời chất vấn của các giáo sư và bạn cùng khóa. Buổi bảo vệ 
luận văn đó khá căng thẳng và còn được ghi hình lại. May thay, tôi 
đã bảo vệ thành công. 


Tôi rất tự hào về thành quả đạt được và chia sể video đó với cha. Sau 
khi xem xong, ông nói: “Con nên cân nhắc về việc làm diễn giả trước 
công chúng. Con thật sự giỏi về việc đó.” 


Mặc dù tôi chắc rằng thật ra cha tôi không nghĩ quá nhiều về lời ông 
đã nói nhưng lời khen đó đã truyền cảm hứng cho tôi. Nhờ nó, tôi 
làm được những việc như hôm nay đã làm. Tôi chưa từng bao giờ 
quên kỷ niệm ấy. 


Kể từ đó tới nay, tôi đã thực hiện hàng trăm bài thuyết trình và hội 
thảo, 


“khai quật” một năng lực mà nếu không có gợi ý của cha, có lẽ tôi sẽ 


không bao giờ nhận ra. Cha chỉ mất có vài giây để khen ngợi, động 
viên con trai của mình, nhưng những sì ông nói đã gây ấn tượng 
trong tôi suốt hai mươi năm sau đó. Mark Twain từng nói: “Tôi có thể 
sống được đến hai tháng chỉ nhờ vào một lời khen.” Còn tôi, tôi đã 
sống vui về suốt nhiều năm qua bằng lời động viên ngắn gọn, đơn 
giản của cha. 


Còn bạn, lời khen của bạn có tác động như thế nào đến đồng đội? 
Gần đây bạn có truyền cảm hứng hay khích lệ ai đó không? 


Khen ngợi người khác không chỉ đơn giản là nói một điều tử tế. Cách 
khen ngợi, động viên và tần suất của nó tạo nên sự khác biệt đáng 
kể. Tôi từng có một đồng đội rất hay nói với tôi: “Anh là một người 
khá đấy.” Nó không mang đến cẩm giác chân thành và thiếu cụ thể. 
Chưa kể, tôi còn nghe anh ấy nói y như vậy nhiều lần với vài người 
trong nhóm! Bây giờ, cái tôi của tôi không cần phải được vỗ về 
thường xuyên nữa. Nhưng nếu hiểu được tại sao anh ấy lại làm như 
vậy sẽ tạo nên sự khác biệt đáng kể 


đối với tôi. 


Do vậy, cách thức đưa ra lời khen cũng rất quan trọng. Dưới đây là 
bốn yếu tố quan trọng cần chú ý khi bạn đưa ra lời khen: 


CHÂN THÀNH 


Lời khen của bạn cần xuất phát từ đáy lòng và đừng khen chỉ vì 
mong nhận lại điều gì đó. Khi bạn chân thành khen ngợi, đồng đội sẽ 
cảm nhận 


được tấm lòng đó thông qua đôi mắt và nụ cười ấm áp của bạn. Sức 
mạnh từ lời khen sẽ truyền đến họ. 


Nếu bạn không thành thật với những điều sắp nói, vậy đừng nói. 
Nhận được một lời khen giả tạo chỉ khiến người khác tổn thương 
hơn, bạn có cảm thấy như vậy không? 


CỤ THỂ 

Mọi lời khen đều cần cụ thể và hãy tránh gây cảm giác “đại trà”. Bên 
cạnh đó, những bình luận ý nghĩa nhất thường bao gồm cả “như thế 
nào”. 

Người đồng đội đó đã tác động đến bạn như thế nào? Phần “như thế 
nào” 

nên đặt sau phần “tại sao” bạn khen họ. Một lời khen có đủ những 
yếu tố này sẽ trở nên chân thật hơn. 


Một câu “Làm tốt lắm, Kristen” không thể tác động mạnh mẽ bằng 


“Scott, anh có biết rằng anh hoàn thành rất tốt nhiệm vụ trong dự án 
XYZ. không? Sự tỉ mỉ của anh đã hỗ trợ tôi rất nhiều và tôi cũng nghe 
những người khác nói như vậy.” 


NGẮN GỌN 

Khi nói một điều tốt đẹp về đồng đội, chúng ta rất dễ sa vào lan man 
khi tình huống bắt đầu trở nên khó xử. Mỗi người sẽ có cách tiếp 
nhận lời khen ngợi khác nhau một chút. Có người chỉ cười và cảm 
ơn. Có người tỏ 


ra khiêm tốn và chuyển hướng. Và cũng có những người chẳng biết 
nên nói gì. 


Do đó, bạn chỉ cần khen ngợi một cách chân thành, cụ thể. Vậy là 
được. 


VỪA PHẢI, ĐỀU ĐẶN 


Bạn cần duy trì mức độ vừa phải trong lời khen của mình: khen quá 
Ít sẽ 


gây cảm giác gượng gạo, nhưng khen quá nhiều sẽ làm cho người 
khác cảm thấy giả tạo. 


Nãy giờ chúng ta đã nói về cách đưa ra một lời khen hiệu quả, điều 
quan trọng tiếp theo là hiểu được lợi ích của việc khen ngợi người 
khác đối với chính bạn: 


- Bạn bắt đầu nhận ra ưu điểm của chính mình. Việc khen ngợi 
người khác không chỉ giúp ích cho đồng đội mà cũng thay đổi cả 
cuộc sống của bạn. Để đưa ra lời khen chân thành, bạn phải luôn 
quan sát, tìm hiểu ưu điểm của người khác. Khi làm như vậy, bạn sẽ 
bắt đầu nhận ra những điểm tốt trong bản thân mình. 


- Người khác cũng nhận ra điểm tốt của bạn. Khi bạn giúp đồng 
đội nhận ra những điểm tích cực trong chính bản thân họ, họ sẽ hồi 
đáp những cảm xúc đẹp đẽ đó với bạn. Về bản chất, bạn đang trở 
thành thỏi nam châm thu hút những lời khen, động viên chân thành 
từ mọi người. 


Bạn càng chủ động động viên, khen ngợi, người khác cũng sẽ làm 
như 


vậy nhiều hơn, từ đó lan tổa năng lượng tích cực. Đó là quy luật cho 


nhận. Bất kì ai cũng có thể thể hiện sự ngưỡng mộ thật lòng với 
nhau. 


- Bạn được mọi người yêu quý và sức ảnh hưởng của bạn sẽ tăng 
lên. Khi bạn thật lòng khen ngợi, động viên người khác, mọi người 
càng yêu quý bạn và tầm ảnh hưởng của bạn sẽ tăng lên. Các thành 
viên bắt đầu muốn tiếp xúc với bạn nhiều hơn. Bạn gần như trở 
thành “đầu tàu” 

của nhóm. Họ sẵn sàng lắng chăm chú lắng nghe hơn mọi ý kiến, đề 


xuất và lời khuyên của bạn. 


- Bạn cảm thấy hạnh phúc. Khi dành lời khen tặng cho mọi người, 
chính bạn cũng cảm thấy thật hạnh phúc. Như đã nói trong Chương 
1 về 


tỉnh thần cống hiến, chúng ta đã biết một người sẽ có thể sống một 
đời vui vẻ, tích cực hơn khi giúp đỡ người khác. 


Khen tặng, động viên là một thói quen tốt cần rèn luyện. Tôi từng 
nghe kể câu chuyện về một CEO, mỗi sáng ông sẽ bỏ năm viên bỉ vào 


túi bên phải của mình. Mỗi lần khen ai đó, ông liền chuyển một viên 
bi sang túi bên trái. Mục tiêu là đến cuối ngày phải chuyển hết số bi 
sang túi trái. 

Sau nhiều ngày như vậy, cuối cùng, ông không cần tới những hòn bi 
nữa. 

Khen ngợi người khác đã trở thành thói quen bền vững của ông.1 


1 Michael Rogers, Three Tips ƒor Helping Employees Feel Valued, (Tạm 
dịch: Ba cách để giúp nhân viên tin vào giá trị của bản thân họ). 


Bạn có thể tưởng tượng, nếu mọi thành viên trong nhóm đều làm 
theo cách trên, cuộc sống sắp tới sẽ thay đổi thế nào? Hãy bắt đầu từ 
chính bạn. Bạn hãy là người tặng những lời khen ngợi chân thành, cụ 
thể và kịp thời cho người khác. Bạn sẽ thấy sự khác biệt đáng kinh 
ngạc nó tạo ra. 


Bài tập áp dụng 


Bạn có thường xuyên khen ngợi các thành viên trong nhóm của mình 
không? Nếu không thì tại sao? Hôm nay, bạn có thể khen ai? Tại sao 
việc đó lại tạo nên sự khác biệt tích cực? 


CHÚC MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐỒNG ĐỘI 


Là một thành viên tích cực nghĩa là bạn có thể chúc mừng cho thành công 
của cả đội chứ không phải chÌ của riêng mình. 


Tôi từng dẫn dắt một nhóm toàn những nhà quản lý khắt khe và giàu 
ý chí. Khi đó, tôi luôn nhiệt tình khuyến khích họ hãy chúc mừng cho 
thành công của nhóm. Một quản lý trong nhóm của tôi rất giỏi trong 
việc tôn vinh thành quả của đồng đội cô ấy (và nhiều người khác 
cũng thế) 


nhưng cô lại không biết làm thế nào để san sẻ niềm vui với những 
nhà lãnh đạo khác. 


Theo cô, không có nhóm nào giỏi hơn nhóm mà cô đang dẫn dắt. 
Cuộc họp nào cũng vậy, các quản lý đồng cấp luôn phải nghe về 
những thành tích xuất sắc mà đội ngũ của cô đã đạt được. Ban đầu, 
mọi người còn tỏ 


ra khá vui vẻ. Cho đến khi họ thấy rõ là cô chỉ quan tâm đến thành 
tích của nhóm mình, họ bắt đầu chuyển sang khó chịu, nói xấu và 
tránh né làm việc với cô. Dĩ nhiên, đây không phải là công thức đúng 
đắn tạo nên đội ngũ thành công. 


Bạn cảm thấy như thế nào khi nhìn thấy đồng đội thành công? Vưi 
mừng hay ganh tị? Hào hứng hay tức tối? Bạn sẽ chúc mừng hay 
phớt lờ? Nếu bạn thực sự muốn trở thành một đồng đội đáng mến, 
có một hành động không thể thiếu, hãy chung vui với thành quả của 
tất cả thành viên khác. 


Trong lần gần đây nhất người khác chúc mừng bạn, bạn cảm thấy 
thế 


nào? Một tác giả chuyên viết về thuật lãnh đạo, đồng thời cũng là 
bạn tôi 


- Mark Macy đã kể cho tôi nghe câu chuyện của anh ấy với một đội 
bóng rổ anh ấy dẫn dắt. Trong đội có một cầu thủ được mọi người 
gọi trìu mến là “Mọt sách”: 


Chuông điện thoại của tôi reo lên. Đó là cuộc gọi từ Sở Công viên và 
Giải trí (DPR), họ 


mời tôi huấn luyện cho một đội bóng rổ nữ, gồm các em học sinh lớp 
5. Sau cuộc trò chuyện ngắn, tôi được biết rằng đây là nhóm gồm sáu 
học sinh nữ “bị loại ra” từ nhiều 


trường. Các em không vào được đội ở trường vì những đội đó đã đày 
ắp những thành viên xuất sắc rồi. 


Bất cứ ai từng làm huấn luyện viên đều biết rằng để có cơ hội chiến 
thắng, một đội ít nhất phải có năm người chơi khá, cộng thêm vài 
“ngôi sao”. Nhưng người quản lý đã khẳng định rằng riêng với đội 
này thì chúng ta sẽ còn tiến xa dài ở mùa giải. Ông ấy có nói thêm 
nếu họ không thắng được trận nào, vậy cũng chẳng sao. “Chỉ ngài 
cần đảm bảo tất cả các em đều được chơi trong mỗi trận là tốt rồi.” 


Trong cuộc trao đổi, tôi đã thuyết phục được người quản lý cho phép 
tôi tuyển thêm ít nhất một cầu thủ, chúng ta sẽ có thể tham gia mùa 
giải với bảy thành viên. Hai trong số bảy em này trước đó đã từng ra 
sân. Bốn em thì mới biết bóng rổ là gì và người cuối cùng vào đội vì 
bố mẹ muốn em tham gia ngoại khóa để biết đó biết đây. Chưa nghĩ 


ra được cái tên nào hay hơn nên tôi sẽ gọi thành viên cuối cùng này 
là “Mọt sách”. 


Chúng tôi bắt đầu luyện tập tại phòng gym địa phương vài buổi một 
tuần, tập luyện từ những nguyên tắc cơ bản và chiến thuật phòng 
thủ, tấn công cực kỳ đơn giản. 


Thậm chí chúng tôi còn học cả các kỹ thuật in-bounds1. 


Khi luyện tập, tôi phải nói rằng “Mọt sách” đã phải trải qua một thời 
gian rất khó khăn. Kỹ năng chơi bóng của em hầu như không có. Em 
không thể ném bóng đủ cao để chạm đến lưới dù đứng ở bất kỳ điểm 
nào trên sân, chứ đừng nói đến việc ném vào rổ. Mẹ của em đã đến 
gặp riêng tôi và hỏi liệu bà có thể giúp gì cho cô bé sau giờ tập. 


Tôi hướng dẫn cho bà một số bài tập thật đơn giản với suy nghĩ rằng 
ít ra, chúng có thể bảo vệ “Mọt sách” khỏi bị thương khi ra sân. 


Chẳng mấy chốc, trận đấu đầu tiên đã tới. Bằng phép màu nào đó, 
chúng tôi đã giành được vài điểm. Lại còn thắng bốn trận liên tiếp! 
Qua từng trận đấu, tôi đã dùng chút thủ thuật để hạn chế việc chơi 
bóng của “Mọt sách”. Tôi cố tránh cho cô bé khỏi tương tác nhiều với 
đồng đội, để không phải bị xấu hổ. 


Nhưng tôi biết, rồi sẽ có một trận đấu mà “Mọt sách” thật sự chạm 
tay vào bóng và bị 


trọng tài phạt lỗi. Khi đó, cô bé sẽ đi ra ngoài biên, xấu hổ vì không 
thể ném quả bóng cao quá một mét. Tôi nhất định không thể để 
chuyện đó xảy ra. 


Giải pháp của tôi là tập trung luyện cho cô bé ném phạt sau giờ tập 
chính thức. Cuối cùng, tôi phát hiện ra rằng có lẽ kiểu ném “sranny” 
(giữ bóng ở giữa hai chân rồi hất vào rổ thay vì ném theo kỹ thuật 
thông thường) có lẽ là cách duy nhất để em ấy có thể 


ném bóng đủ cao, chí ít là chạm gần đến vành rổ. 


Trận đấu này cuối cùng đã đến. Chắc bạn cũng có thể đoán được, 
“Mọt sách” phạm lỗi. Trọng tài ra hiệu cô được ném hai cú và chỉ cho 


cô bé đường ném ở đâu. Đôi chân và đôi tay bé nhỏ của em run lên, 
đầu thì cúi thấp, cô học trò của tôi đang sợ tái cả 


người. Tôi yêu cầu ngừng trận đấu một chút. 


“Mọt sách” đứng đó, giữa đám đông, tôi nắm chặt tay học trò, cố giữ 
cho nó bớt run và nói rằng tôi tin em sẽ làm rất tốt. Tôi nhắc cho cô 
bé nhớ lại những giờ luyện tập và chúng tôi ôn lại về kiểu ném 
“granny”. Các đồng đội khác cũng bày tỏ sự tin tưởng ở bạn mình. 
Đám đông ồn ào lên. “Mọt sách” quay trở lại vạch ném phạt. Dường 
như 


cô bé không còn lo lắng lắm, nhưng chắc chắn không hề tự tin như 
một người biết chắc mình sẽ thành công. 


Khi trái bóng từ tay cô bé bật lên, tôi thầm cầu nguyện: “Lạy Chúa, 
làm ơn cho nó chạm vào vành rổ đi!” Quả bóng bay lên, lên cao nữa 
và, trước sự kinh ngạc của tôi, nó thậm chí còn bay cao hơn rổ. Rồi 
phép màu đã xảy ra: Bóng rơi chính xác vào rổ. 


Tôi thề đấy! 


“Mọt sách” ngỡ ngàng. Đám đông bùng lên hỗn loạn. Tôi đứng đó và 
không tin vào mắt mình. Tôi yêu cầu ngừng trận đấu một lần nữa! 
Tại sao nhỉ? Để chúng tôi chúc mừng cả đội và tận hưởng khoảnh 
khắc hạnh phúc đó cùng nhau chứ làm gì. Chúng tôi đã nô lực chăm 
chỉ suốt cả mùa giải. Rất nhiều may mắn đã mỉm cười với đội. Bây 


giờ là lúc chúng tôi tận hưởng và chung vui với thành công của “Mọt 
sách”. Một phép màu tương tự có lễ sẽ không bao giờ lặp lại. 


Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Cô học trò của tôi quay lại 
sân để thực hiện cú ném thứ hai. Lần này, em không lê bước hay cúi 
đầu xuống nữa mà sẩi những bước đi tự tin chưa từng thấy. “Mọt 
sách” cầm lấy trái bóng, lặp lại các động tác cũ và quả 

bóng vào rổ lần thứ hai! 

Lần thứ ba tôi đề nghị dừng ngay trận đấu! Để làm gì vậy? Để chúng 
tôi ăn mừng lần nữa chứ! Đó là hai điểm duy nhất do “Mọt sách” ghi 
được trong năm đó. 

1 Im-bounds: Kỹ thuật cướp bóng từ ngoài biên và ném vào rổ. 


Câu chuyện này khiến bạn cảm thấy hân hoan chứ? Chắc bạn có thể 


tưởng tượng ra niềm vui của từng thành viên trong đội, bất kể đó là 
ngôi sao hay một cầu thủ bình thường, tất cả đều chân thành chia sể 
thành công với “Mọt sách”. 


Bạn không cần phải chuẩn bị cầu kỳ hay trau chuốt để chúc mừng 
cho đồng đội đâu. Dù chúng ta có thể tổ chức hẳn một bữa tiệc với 
bong bóng rực rỡ rồi phát sóng trực tiếp... nhưng cũng có thể chỉ cần 
nói với họ rằng, ta rất vui và tự hào về thành quả của họ. Như trong 
trường hợp của “Mọt sách”, tôi chỉ cần đề nghị dừng trận đấu vài 
phút thôi. 

Khi chúng ta chúc mừng thành công của người khác, một cẩm giác 
gần giống như “hiệu ứng cống hiến” (đã nói đến trong Chương 1) sẽ 
xảy ra trong ta. Càng hết lòng vì người khác, ta càng dạt dào yêu 
thương, mong 

muốn giúp đỡ càng trở nên mạnh mẽ. Tương tự, nếu ta thật lòng 
chung vui với thành tựu của đồng đội, ta càng tôn trọng, yêu mến họ. 
Tình cảm ấy lại một lần nữa giúp ta nhiệt tình chia sẻ với thành công 
của họ hơn nữa. 

Samuel Goldwyn, nhà sản xuất phim người Mỹ gốc Do Thái từng nói: 


“Khi ai đó làm được một việc tốt, hãy khen ngợi họ! Bạn sẽ mang đến 
niềm hạnh phúc cho cả hai người.” 


Bài tập áp dụng 


Đồng đội của bạn có những thành công nào mà bạn có thể chúc 
mừng họ? Tại sao việc chung vui với người khác lại là việc nên làm? 


¬......  ÔÔÖÔÔÖÔÖÔÖÔÖÔÖÔÖÒÔÔÒÔ 


Chương 5 

TÔN TRỌNG ĐỒNG ĐỘI 

Khi bạn tôn trọng đồng đội, họ cũng sẽ tôn trọng bạn 

Một tác giả khuyết danh từng chia sẻ câu chuyện rằng: Cách đây lâu 


lắm rồi, có một cậu bé nóng tính sống ở một ngôi làng nọ. Một hôm, 
cha cậu quyết định dạy cho con mình một bài học. Ông đưa cho cậu 


một túi đỉnh và bảo: Mỗi lần con nổi nóng, hãy đóng một cây đỉnh 
này lên hàng rào. 


Trong những tuần tiếp theo, cậu bé đã đóng tới 37 chiếc đỉnh! Tuy 

nhiên, nhiều tuần trôi qua, số lượng đỉnh ngày càng ít đi vì cậu dần 
học được cách kiểm soát cơn giận của mình. Cuối cùng, cậu bé gần 
như đã biết cách làm chủ hoàn toàn cảm xúc. Người cha rất tự hào 
về điều đó và ông nói với cậu: Mỗi khi con kiềm chế được cơn giận 
dữ thì hãy nhổ một chiếc đinh đi. 


Nhiều ngày trôi qua, cậu bé đến nói với bố rằng tất cả đinh đã được 
nhổ 


khỏi hàng rào. Người cha sáng suốt nắm tay con trai dắt đến bên 
hàng rào. Ông nói: “Con trai, con làm tốt lắm. Cha rất tự hào về con! 
Nhưng cha muốn con hãy nhìn những lỗ hổng này đi. Chiếc hàng rào 
này sẽ 


không bao giờ trở lại như trước được nữa. Khi con trút ra những lời 
lẽ thô lỗ vì nóng giận, con đã để lại một vết sẹo khó lành trong lòng 
người khác, giống như con đã để lại sẹo trên chiếc hàng rào này 


â ” 


vậy. 


Từ đó trở đi, cậu bé quyết tâm không để mình mất lý trí, cáu giận với 
bất kỳ ai nữa. 


Chúng ta cũng có thể như vậy, đóng vào tim nhau những chiếc đỉnh 
sắc nhọn, và để lại vết thương khó có thể chữa lành. Đấy có thể là 
khi các thành viên trong nhóm cư xử với nhau không tử tế, họ hiểu 
lầm nhau hay thiếu cảm thông cho nhau. Có một điều bạn cần biết, 
yếu tố nền tảng làm nên thành công của đội ngũ chính là năng lực 
hợp tác. Năng lực này lại dựa vào tinh thần tôn trọng lẫn nhau của 
các thành viên. Nếu bạn thật sự muốn thấm nhuần bản chất của tỉnh 
thần làm việc nhóm, và thật sự mong muốn đội nhóm của mình phát 
triển, vậy bạn hãy hiểu rằng tôn trọng là yêu cầu bắt buộc đối với tất 
cả mọi người. 


Việc này có dễ không? Dĩ nhiên là không, nhưng nếu bạn nỗ lực, 
cuộc đời bạn sẽ mở sang một trang mới. Bạn không nhất thiết phải 
yêu mến tất cả mọi người nhưng hãy tôn trọng, tử tế và thông cẩm 
với họ. Bất kì ai cũng có thể xây dựng nên văn hóa tôn trọng cho đội 
nhóm, kể cả bạn. 


Khi bạn tôn trọng các thành viên khác, họ cũng sẽ thể hiện thái độ 
tương tự đối với bạn. Từ đó, mọi người sẽ thấu hiểu nhau hơn, tỉnh 
thần hợp tác được đẩy lên cao và kết quả công việc cũng dần cải 
thiện hơn. 


CỞI MỞ TỬ TẾ 


Tử tế với người khác có lẽ chỉ là một hành động nhỏ đối với bạn, nhưng 
có thể 


có ý nghĩa to lớn với đồng đội 


Tháng 5 năm 2010 là một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong 
cuộc đời tôi. Mẹ tôi đột ngột qua đời gần Ngày Của Mẹ. Bà là trụ cột, 
là trái tỉm của gia đình chúng tôi. Sau khi mẹ ra đi, rất nhiều người 
đã viết những dòng chia buồn đầy yêu thương đến bà và tôi vẫn còn 
giữ lại những lá thư đó. 


Tôi vẫn biết rằng mẹ là một người vô cùng đặc biệt, nhưng tôi chưa 
bao giờ biết bà đã tác động đến nhiều cuộc đời đến thế. Mọi người 
trìu mến chia sẻ với tôi vô vàn câu chuyện về mẹ tôi. Bà đã dùng tấm 
lòng bao dung, tử tế và chính cuộc đời của bà để thay đổi cuộc sống 
của họ. 


Kể từ lúc đó, tôi đã bắt đầu tưởng tượng đến đám tang của mình và 
của cả cha tôi nữa. Tôi cũng từng thấy nhiều người qua đời - những 
con người rất đáng kính trọng. Tại sao chúng ta phải đợi cho đến khi 
ai đó ra đi mới nhận ra họ thật sự tuyệt vời như thế nào? Tại sao ta 
không thường xuyên bày tổ với họ những suy nghĩ tử tế hơn? 


Tất cả mọi người đều có những hạt giống tốt lành trong tâm hồn và 
tất cả đều xứng đáng được đối xử tử tế. Câu chuyện đầy cảm hứng 
về nhà vô địch tốt bụng sau đây sẽ chứng minh điều đó: 


Trong một cuộc thi diễn ra tại bang Ohio, Meghan Vogel đã giành 
chiến thắng ở đường đua 1.600 mét. Tuy nhiên, hành động của cô 
trong chặng đua kế tiếp đã mang về cho cô giải thưởng Tinh thần 
Thể thao Quốc gia 2012. 


Chưa đến một tiếng sau cuộc thi chạy 1.600 mét, Vogel tiếp tục tham 
gia thi đấu ở chặng đua 3.200 mét. Cô chạy đến gần kiệt sức và tuột 
lại vị trí cuối cùng. Đến vòng cuối, Vogal thấy Arden McMath (người 
cô chưa gặp bao giờ) khuyu xuống ngay trước mặt mình. Từ trước 
đến giờ, Vogel chưa bao giờ về cuối trong bất kỳ cuộc thi nào. Nên 
sự việc lần này chính là cơ 


hội lý tưởng để cô giữ vững kỷ lục đó. Tuy nhiên, thay vì vượt qua 
McMath, Meghan Vogel lại đến giúp cô ấy. 


Meghan kể lại: “Tôi còn nhớ lúc tôi tiến lại gần thì cô ấy [McMath] 
đang cố gắng hết sức để đứng thẳng lên. Chân cô ấy run lẩy bẩy, cổ 
không thể 


nào đứng vững được.” 


Vogal đìu McMath đi hết đoạn cuối cùng, cô luôn cố gắng để làm sao 
đối thủ của mình đi trước. Khi cả hai tiến gần đến đích, đám đông cổ 
vũ ngày càng nhiệt tình và Vogel hướng dẫn McMath vượt qua vạch 
đích trước cả mình. Cảm động trước tấm lòng tử tế cao thượng, khán 
giả hoan nghênh nhiệt liệt cả hai vận động viên. 


Trả lời phỏng vấn của hãng tin WDTN, Vogel nói: “Nếu bạn đã nỗ lực 
để 


đến với cuộc thi cấp tiểu bang này, bạn xứng đáng hoàn thành cuộc 
đua 


cho dù bạn có là ai. Tôi sẽ giúp cô ấy đạt được mục tiêu đó bằng bất 
cứ 


giá nào.” 

Khi hai cô gái cùng dìu nhau hoàn thành đường đua, hành động tử tế 
đó đã lan tỏa cảm hứng tuyệt vời về tinh thần đồng đội cho tất cả . 
Khi bạn sẵn lòng sát cánh bên mọi người - bất kể đó là đồng minh 


hay đối thủ, mọi mối quan hệ của bạn đều sẽ thắt chặt, gắn kết hơn, 
và chính chúng ta cũng trưởng thành hơn. 


Nếu bạn muốn giúp đỡ đồng đội một cách cụ thể hơn, hãy thử làm 
theo năm bí quyết sau. Những việc làm này dù rất nhỏ nhưng sẽ tạo 
nên sự 


khác biệt cho bạn, cho nhóm và cho cả tổ chức của bạn. 


TRẦN TRỌNG 


Một nụ cười ấm áp có sức mạnh vô cùng to lớn. 


Nhiều năm trước, gia đình chúng tôi đi đã ngoại ở một công viên giải 
trí nhỏ, cách nơi tôi sống khoảng bốn tiếng đi đường. Chúng tôi vẫn 
thường dành nhiều thời gian để tổ chức các chuyến đi như thế cho 
bọn trẻ. 


Bạn có thể tưởng tượng ra khung cảnh lúc ấy: trời nóng khủng khiếp 
gần như muốn bốc hơi, không khí ẩm ướt, tiếng trẻ con la hét, khóc 
lóc, cười nói ở khắp nơi... Để có thể điều phối được mọi người trong 
khu vực này đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn và cố gắng. Điều đó thể hiện 
rõ trên khuôn 


mặt không lấy gì làm dễ chịu của những nhân viên trẻ tuổi. Tất cả 
đều mệt mỏi, trừ một người. 


Người khác biệt đó là một cô gái trẻ khoảng 16, 17 tuổi. Khi bọn trẻ 
leo lên chiếc xe do cô quản lý, cô liền nở nụ cười thân thiện, hiền 
hòa. Hành động ấy có sức mạnh lan tỏa mạnh mẽ. Không biết tự lúc 
nào, tôi cũng bất giác mỉm cười theo. Tôi có thể cảm nhận được tình 
yêu thương của cô ấy dành cho những đứa trẻ, cho công việc của 
mình. Và cô ấy thực sự 


hạnh phúc. Niềm hạnh phúc hiển hiện ấy khiến tôi vui lây. Tôi cho 
rằng cô gái không hề biết mình đang tạo ra sự ảnh hưởng như thế 
nào nhưng cô ấy thật sự làm nên điều khác biệt. 


Đã bao giờ bạn gặp một đồng đội có nụ cười lan truyền hạnh phúc 
chưa? 


Ngay cả một thứ đơn giản như nụ cười cũng có thể tạo nên không 
khí khác biệt cho cả nhóm. Nó có thể khiến bạn vui vẻ, người khác 
dễ chịu và dĩ nhiên, mỉm cười thì cần ít cơ bắp hoạt động hơn là cau 
mày! Mẹ Teresa từng nói: “Chúng ta sẽ không bao giờ biết được tất 
cả những điều tử tế 


mà một nụ cười giản dị có thể mang lại đâu.” 
NHỮNG TỪ NGỮ NHIỆM MÀU 


“Làm ơn”, “Cảm ơn” và “Không có chỉ” đều là những từ ngữ rất bình 
thường nhưng có thể tạo nên khác biệt lớn lao. 


Gay LaSalle, CEO của công ty Đào tạo và Tư vấn LaSalle, đã chia sẻ 
một câu chuyện đáng nhớ trên blog của tôi vài năm về trước: 


“Vài năm trước, tôi ngồi ăn trưa với đứa cháu gái ba tuổi và mẹ của 
bé. 


Từ nhỏ cô bé đã được dạy rằng hãy nói “cảm ơn khi người khác làm 
việc gì đó cho con. Nhưng khi bé cảm ơn người phục vụ thì người đó 
không đáp lại mà đi luôn. Cô bé nhìn mẹ và nói: “Mẹ, anh ấy đã quên 
nói 'không có chỉ”. Nếu ngay cả một đứa trẻ ba tuổi cũng chú ý điều 

đó thì bạn có thể tin chắc rằng những người khác cũng thế.” 


Khi chúng ta thiếu lịch sự với người khác, họ chắc chắn sẽ nhận ra. 
CHĂM CHÚ LẮNG NGHE 


Vợ của tôi được rất nhiều người xem là bạn tốt, nếu không muốn nói 
là bạn thân. Tôi luôn lấy làm ngạc nhiên là tại sao cô ấy có thể dễ 
dàng lôi cuốn người khác đến vậy. Hóa ra, tất cả là nhờ vợ tôi có khả 
năng lắng nghe tuyệt vời, cô ấy thật lòng quan tâm đến cuộc sống 
của họ. Vợ tôi luôn quan tâm đến người khác nhiều hơn chứ không 
cố tổ ra mình là người thú vị. 


Trái lại, nhiều người lại thích nói về bản thân họ, đưa ra nhận xét, 
đánh giá về sở thích cá nhân, hay thậm chí giải quyết vấn đề của 
người khác mà không thật sự lắng nghe họ đang nói gì. Chúng ta 
thích tỏ vẻ mình là người hay ho trong mắt mọi người thay vì chú 
tâm đến họ. Nếu vấn đề 


được nói tới không làm cho ta hào hứng hoặc không giúp ta “đánh 
bóng” 

hình ảnh bản thân, ta thường sẽ ngừng tiếp chuyện. 

Nhiều năm trước, khi đang ngồi trong văn phòng với một người đồng 
đội, đồng thời cũng là bạn tôi, tôi đã chia sẻ về một trải nghiệm cá 
nhân 

- một thử thách đau thương tôi vừa trải qua. Trong lúc tôi nói, người 
đó lại mở điện thoại và bắt đầu kiểm tra email! Tôi không ngờ câu 
chuyện của mình đáng chán đến vậy và cũng không ngờ anh ấy thiếu 
tế nhị đến thế. Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề rồi lịch sự cáo từ. 


Sự tử tế đòi hồi chúng ta phải luôn tôn trọng đồng đội, mà một trong 
những biểu hiện của thái độ tôn trọng là tập trung lắng nghe họ nói. 


CHIA SẺ NHỮNG SUY NGHĨ CHÂN THÀNH 


Nếu bạn đang nghĩ tốt về một đồng đội, hãy chia sẻ với họ. Tương tự 


như 


việc tôi nhận được những lời nhắn nhủ trìu mến về mẹ sau khi bà 
qua đời (tôi đã kể trong chương trước), chúng ta thường giấu kín 
những suy nghĩ 


yêu thương đối với mọi người xung quanh. Trên đời này, ít có điều gì 
nhanh chóng khiến cho mọi người quý mến hơn là việc chia sẻ cảm 
nhận chân thành. 


Nếu bạn đánh giá cao ý kiến của một thành viên trong buổi họp, nếu 
bạn thật lòng ngưỡng mộ một tính cách nào đó của đồng nghiệp, nếu 
bạn thấy một đồng đội đã có bước tiến rõ rệt, hãy chia sẻ với họ. 
Ralph Waldo Emerson từng nói: “Không bao giờ là quá sớm để làm 
điều tử tế, vì bạn sẽ không thể biết được khi nào là quá muộn.” 


LÀM ĐIỀU TỬ TẾ 


Như trong Chương 1 chúng ta đã thảo luận, sức mạnh của tỉnh thần 
cống hiến là vô cùng to lớn. Việc trao đi không cần hồi đáp có thể tác 
động tích cực đến cả người cho lẫn người nhận. Đừng hỏi người 
khác có thể cho bạn những øì, hãy hỏi, bạn có thể làm gì cho họ. 


Lòng tốt có sức mạnh thay đổi con người. Leo Buscaglia —- một tác 
giả, nhà giáo dục người Mỹ từng viết: “Chúng ta hay xem thường sức 
mạnh của một cử chỈ tiếp xúc, một nụ cười, một lời nói dịu dàng, 
một đôi tai biết lắng nghe, một lời khen chân thành, hay một hành 
động quan tâm dù nhỏ nhất. Tất cả những điều đó đều có khả năng 
xoay chuyển cuộc đời.” 


Bạn có muốn truyền cảm hứng và giúp đỡ người khác trở nên tốt 
hơn? 


Nếu có, hãy bắt đầu bằng một việc tốt ngay thôi. Một hành động tử 
tế có lẽ rất nhỏ đối với bạn thôi nhưng lại có ý nghĩa to lớn đối với 
đồng đội. 

Bài tập áp dụng 


Nếu đồng đội được yêu cầu nhận xét về mức độ tốt bụng của bạn, 
họ sẽ 


nói thế nào? Tại sao? Bạn có thể làm gì để lan tỏa hạt giống tử tế? 


¬.....ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÒÔ 


Ngay cả một thứ đơn giản như nụ cười cũng có thể tạo nên không khí 
khác biệt cho cà nhóm. 


Nó có thể khiến bạn vui về, người khác dễ chịu và đĩ nhiên, mỉm cười thì 
cần ít cơ bắp hoạt động hơn là cau mày. 


NỖ LỰC THẤU HIỂU 


Tất cả chúng ta đều là những con người khôn ngoan khi chủ động thấu 
hiểu người khác 


Có một câu chuyện ngụ ngôn cổ xưa ở xứ Wales kể về Llywelyn Đại 
đế, một hoàng tử của Gwynedd thế kỷ 13. Chuyện kể rằng, khi vợ 
của hoàng tử qua đời, chàng giao cho chú chó trung thành nhiệm vụ 
trông coi nôi của con mình trong lúc mình đi săn. 


Hôm đó, sau một chuyến đi săn, Hoàng tử Llywelyn trở về nhà và 
phát hiện chiếc nôi của con bị lật úp. Đứa bé mất tích, miệng con chó 
thì đầy máu, hoàng tử tức giận phóng kiếm vào nó vì nghĩ rằng nó đã 
giết chết con mình. 


Đáp lại tiếng kêu thống thiết của con chó là tiếng khóc của một đứa 
trễ. 

Hoàng tử Llywelyn vội tìm kiếm khắp nơi và thấy được con mình. 
Đứa bé đang nằm gần xác chết của một con sói dữ tợn. Và thật may 
không hề 


có chút thương tích nào. Con chó của hoàng tử thật sự đã bảo vệ đứa 
trẻ 


đúng như nhiệm vụ mà chủ nhân của nó đã giao phó. 


Người ta kể rằng hoàng tử đã rất ân hận vì giết lầm người bạn trung 
thành đó đến mức không bao giờ mỉm cười nữa. 


Dù kết thúc khá bi thảm nhưng câu chuyện truyền tải một thông điệp 
cực kỳ ý nghĩa: Khi chúng ta quá vội vàng đưa ra phán đoán và đi 
đến kết luận, điều này có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc - đôi 
khi là những nỗi ân hận rất lớn. Thật không may, chúng ta rất hay tự 
huyễn hoặc bản thân vì những câu chuyện không đúng sự thật. Thay 
vì nỗ lực tìm hiểu, chúng ta thường tìm cách lên án, đổ lỗi cho người 
khác trước. 


Trong một nhóm, hậu quả của những phán xét nóng vội như vậy có 
thể 


gây chia rẽ và làm sứt mẻ tình đồng đội. Giống như kết cục của chú 
chó trong câu chuyện trên. Hành động này có thể nhanh chóng dẫn 
đến sự 


tan rã của nhóm. Để tránh đưa ra kết luận nông cạn về đồng đội, bạn 
nên luyện tập ba bí quyết sau. Hãy áp dụng chúng, sự tin tưởng, tôn 
trọng, tỉnh thần đoàn kết trong nhóm bạn sẽ dần cải thiện. 


NGỪNG LẠI MỘT CHÚT 


Khi chúng ta đang tức giận, cách sáng suốt hơn cả là dừng lại, chờ 
đến lúc bình tĩnh rồi mới giải quyết tình huống khó khăn. Nếu Hoàng 
tử 


Llywelyn ngừng lại khoảng một, hai phút trước khi giết con chó, chắc 
hẳn kết cục đã rất khác. 


Khi chúng ta nghe và “sáng tạo” những câu chuyện về người khác 
dựa trên nguồn thông tin hạn chế, ta không chỉ dễ dàng tin tưởng câu 
chuyện đó ngay mà còn bất chấp mọi giá bảo vệ chúng. Ngày càng 
khó để tách biệt sự thật khổi những cảm xúc của chúng ta, chẳng 
hạn như lo lắng, thất vọng, tổn thương và tức giận. Nếu bạn nhận ra 
mình đang bị cẩm xúc che mờ lý trí, chỉ cần hít thở sâu và tách bản 
thân ra khỏi những cảm giác tiêu cực mà bạn đang trải qua. 


Vài năm trước, tôi đi họp phụ huynh cho cậu con trai đang là thành 
viên trong đội bóng rổ của trường trung học. Sau khi huấn luyện viên 
trưởng nói về các chính sách, lịch tập luyện... rồi đến Giám đốc thể 
thao của trường phát biểu. Ông tha thiết mong các bậc cha mẹ làm 
theo một nguyên tắc mà ông gọi là “Nguyên tắc 24 giờ”. 


“Nếu các anh chị có bất kỳ vấn đề gì bất mãn với huấn luyện viên, 
xin đừng gặp ông ấy ngay sau trận đấu. Vì khi đó, huấn luyện viên có 
thể cư 


xử theo cách mà họ không nên cư xử, khiến cho các anh chị cũng có 
những hành động không mấy hòa nhã”. 


Ông đề nghị phụ huynh chờ sau 24 giờ rồi mới trình bày vấn đề với 
huấn luyện viên. Việc này giúp các bậc cha mẹ có thời gian nhìn 
nhận sự việc và giải quyết nó một cách tỉnh táo hơn. Tương tự, đôi 
lúc bạn nên đi dạo đâu đó trước khi thảo luận với đồng đội về một 
vấn đề. Giải pháp này đã giúp tôi tránh được xung đột rất nhiều lần. 
Thật bất ngờ khi lăng kính 


của bạn có thể thay đổi khi bạn chủ động tách mình ra khỏi hoàn 
cảnh một chút. 


GIẢ ĐỊNH TÍCH CỰC 


Một cách để tránh vội vàng đưa ra kết luận là tin rằng mọi người đều 
có thiện chí. Bạn nên thể hiện sự tôn trọng đồng đội bằng cách bớt 
nghi ngờ 


họ. Nhưng nói luôn dễ hơn làm. 


Một buổi sáng nọ, tôi đưa bọn trẻ tới trường. Trong lúc lái xe trên 
con đường đồi ở nơi chúng tôi đang sống, tôi phát hiện ra có người 
đang 


“bám đuôi” mình. Tôi không hề ưa những kể tò mò theo sau, đầu óc 
tôi bắt đầu vẽ ra hàng ngàn câu chuyện về lý do tại sao “tên khốn” ấy 
lại theo sát mình đến vậy. Tóm lại, tôi nhanh chóng nhảy ngay đến 
kết luận. 


Cuối cùng, quá bực mình nên tôi tấp ngay xe vào lề. Khi đó, tôi nhận 
ra người nãy giờ theo sau và đang vượt nhanh qua mình thật ra là 
hàng xóm của tôi! Tôi thay đổi thái độ hoàn toàn. Thay vì giận dữ, 
tôi tự nhủ chẳng có chuyện gì bất ổn vì hẳn người hàng xóm sẽ 
không bao giờ cố tình chọc giận tôi. 


Bởi tôi hiểu rõ người hàng xóm và tính cách của anh, mọi bực dọc 
lúc nãy nhanh chóng bay biến. Tương tự vậy, khi bạn hiểu thấu đồng 
đội của mình, niềm tin bạn dành cho họ sẽ rất khó để phá vỡ. Yếu tố 
then chốt để xây dựng nên mối quan hệ bền vững với các thành viên 
khác là hãy 


tin tưởng họ và không hấp tấp kết luận sự việc. Không chỉ vậy, nó 
còn giúp bạn duy trì suy nghĩ tích cực về họ. 


TÌM RA SỰ THẬT 


Tôi rất thích một bộ phim hoạt hình kể về một chú cá lớn, màu đỏ, 
hay tươi cười, đang chuẩn bị cắn miếng mồi “béo bở” trên dây câu 
của người câu cá. Dòng phụ đề ghi: “Đôi khi tốt hơn hết là bạn hãy 
ngậm miệng lại!” Chúng ta cũng vậy, khi làm việc nhóm, hãy kiên 
nhẫn tìm ra sự thật trước khi mở miệng nói với bất kỳ ai! 


Để xác định được đâu là sự thật, bạn có thể đặt ra những câu hỏi 
như: Mình đã nghĩ ra câu chuyện này và đưa ra kết luận ra sao? Có 
phải mình được nghe người khác kể lại mà người đó lại không trực 
tiếp liên quan đến tình huống hay không? Thường là như vậy đấy. Có 
lẽ bạn đã tạo ra câu chuyện đó bằng cách quan sát một việc có về 
khác thường nhưng dù sao đi nữa, bạn cũng có thể tránh hành động 
nóng nảy, vội vàng ra kết luận bằng cách trực tiếp nói chuyện với 
người đưa tin. Còn ngoài ra, việc đưa chuyện từ người không đáng 
tin cậy hoặc tự mình suy diễn, theo tôi đều là sai lầm. 


Chương 6 
TRỞ NÊN XUẤT SẮC 


Chúng ta sẽ trở nên vĩ đại nếu ta đều đặn thực hiện những việc bé 
nhỏ và đơn giản M. Russell Ballard - một nhà lãnh đạo tôn giáo 
người Mỹ, từng kể câu chuyện sau: 


Chuyện kể rằng vào năm 1849, một chàng thương gia trẻ đến từ 
Boston bị cuốn theo cơn sốt săn vàng ở California. Anh bán toàn bộ 
tài sản để đi lùng kho báu dưới những con sông của California — nơi 
mà anh nghe nói là chứa đầy những hạt vàng lớn đến mức người ta 
khó lòng đem chúng đi. 


Hết ngày này qua ngày khác, người thanh niên tung lưới xuống sông 
nhưng kết quả đều tay trắng. Phần thưởng duy nhất mà anh nhận 
được là một đống đá ngày càng lớn. Chán nản và mệt mỏi, anh chuẩn 
bị bổ 


cuộc cho đến một hôm, một người thợ đào vàng giàu kinh nghiệm 
nói với anh: “Cháu đã đào được một đống vàng rồi đấy chàng trai.” 


“Ở đây chẳng có vàng. Cháu chuẩn bị về nhà đây.” 


Người thợ già bước đến bên đống đá và nói: “Ồ, vàng ở đây thôi. 
Cháu chỉ 


cần biết cách tìm chúng.” Nói đoạn, ông nhặt hai hòn đá và đập 
chúng 


vào nhau. Một viên đá vỡ ra, để lộ những hạt bụi vàng lấp lánh dưới 
ánh mặt trời. 


Nhưng người thanh niên nhìn vào chiếc túi da căng phồng buộc ở 
thắt lưng người thợ già, nói: “Cháu đang tìm những cục vàng lớn 
như trong túi của bác kia, không phải mấy hạt bụi vàng nhỏ xíu li tỉ 
này.” 


Người thợ giàu kinh nghiệm mở rộng miệng túi để chàng trai nhìn 
vào bên trong - anh đang hi vọng được thấy nhiều viên vàng to lớn. 
Do đó, anh vô cùng sửng sốt khi thấy trong túi là hàng nghìn mảnh 
vàng nhỏ 


xíu. 


Bác thợ bảo: “Con trai à, bác thấy hình như con quá lo tìm kiếm 
những cục vàng lớn đến nỗi bỏ qua những hạt vàng quý giá làm đầy 
túi của mình đây. Nhờ kiên trì “tích tiểu thành đại” bác mới trở nên 
giàu có.” 


Giống như chàng thương gia trẻ, chúng ta thường nghĩ thành công 
chỉ 


đến từ những cơ hội thăng tiến vượt bậc, một dự án quan trọng hoặc 
từ 


một hợp đồng béo bở. Nhưng trên thực tế, sự vĩ đại là do nhiều đóng 
góp nhỏ tích lũy mà thành. “Thành công sau một đêm” không phải 
chỉ qua một đêm là thành, nó là những thành công khiêm tốn, nho 
nhỏ tích lũy sau rất nhiều đêm. 

Tương tự như việc học đàn piano (hoặc bất kỳ sự học nào), chính 
tỉnh thần kiên trì kỉ luật, “có công mài sắt có ngày nên kim” đã giúp 
một nghệ 

sĩ dương cầm có thể thành thạo từ bản nhạc đơn giản như Twinkle, 
Twinkle Little Star đến tuyệt phẩm như bản Wafrz in € sharp minor Op. 
64, No. 2 của Chopin. 


Tóm lại, tất cả những ví dụ trên đều chứng minh một kết luận của 
chương này: Hãy trở thành người xuất sắc. Khi bạn đã quyết tâm làm 


một người vị tha, đáng tin cậy, khiêm tốn, tích cực và tôn trọng mọi 
người, chính là bạn đang trên con đường trở thành người đồng đội 
xuất sắc. 


Những đặc điểm này tưởng chừng rất đơn giản, nhỏ bé nhưng nếu 
bạn luyện tập chúng thường xuyên, theo thời gian chúng sẽ mang lại 
khác biệt to lớn. Chúng ta sẽ trở nên vĩ đại nếu đều đặn thực hiện 
những việc bé nhỏ và đơn giản. 


Trong chương này, chúng ta sẽ nói thêm một vài nguyên tắc làm nên 
người đồng đội xuất sắc, chẳng hạn như làm việc chăm chỉ, nỗ lực 
hơn nữa, hiểu rõ mục đích và tầm nhìn của nhóm, xác định rõ vai trò 
của bản thân, chủ động tìm kiếm giải pháp cho vấn đề chung, đồng 
thời tích cực phát triển bản thân. 


Một tin tốt lành là hầu hết chúng ta đều đã trữ sẵn vàng trong túi — 
bởi chính bạn đã bước đi trên hành trình trở thành người xuất sắc. 
Tất cả 


những øì bạn cần chỉ là thêm chút trách nhiệm, chút tập trung và 
tỉnh thần kỈ luật. Đã đến lúc khai thác thế mạnh bạn đang có và phát 
triển nó tốt hơn. 


Bản thân tôi luôn tin rằng hầu hết chúng ta chỉ mới khai thác được 
rất ít tiềm năng của mình. Tôi rất thích một câu nói của Wilma 
Rudolph - ngôi sao Olympic đẳng cấp quốc tế một thời: “Đừng bao 
giờ xem thường sức mạnh của giấc mơ và tầm ảnh hưởng của tỉnh 
thần. Tất cả chúng ta đều giống nhau ở chỗ: Tiềm năng vươn đến sự 
vĩ đại.” 


Tiềm năng vươn đến sự vĩ đại nằm trong chính bản thân bạn! Khi 
bạn nỗ 


lực trở nên xuất sắc, bạn sẽ giống như người thợ dày dạn kinh 
nghiệm trong câu chuyện trên. Bạn không chỈ kiên nhẫn tích lũy 
thành tựu cho riêng mình mà còn mang lại giá trị, thành quả cho cả 
nhóm. Ngay hôm nay, hãy cùng tôi đi trên con đường trở thành người 


xuất sắc ngay thôi! 


Chúng ta sẽ trở nên vĩ đại nếu đều đặn hoàn thiện những việc bé nhỏ 
và giản đơn. 


BẮT ĐẦU TỪ BẠN TRƯỚC 


Nếu bạn kỳ vọng nhóm của mình đạt được thành quả xuất sắc nhất, vậy 
trước hết, chính bằn thân bạn hãy tạo nên thành quả xuất sắc nhất 


Có một câu chuyện xưa trong môn bóng bóng bầu dục kể về một trận 
đấu quan trọng giữa hai đội khác nhau “một trời một vực”. Đội lớn 
hơn đã giành chiến thắng mặc dù tỷ số trong suốt trận khá sát sao. 
Khi trận đấu đi đến những phút cuối cùng, huấn luyện viên của đội 
bóng nhỏ hơn nhưng chơi giỏi hơn biết rằng hi vọng vô địch duy 
nhất chính là chuyền bóng cho trung vệ chạy tốt nhất trên sân: 
Calhoun. Tốc độ thần tốc của anh có thể vượt mặt bất kỳ ai cố gắng 
truy cản. 


VỊ huấn luyện viên này yêu cầu tạm hoãn trận đấu và vạch ra bốn 
lượt đấu cho cả đội, ông muốn cầu thủ ném bóng hãy chuyền tất cả 
các lượt bóng cho Calhoun, để anh có thể thể hiện tài nghệ phi 
thường của mình trước những đối thủ vượt trội về thể chất kia. Lượt 
chơi đầu tiên, mọi người theo dõi với sự háo hức mong chờ nhưng 
Calhoun không nhận được bóng. Đến lượt thứ hai, tất cả đều hi vọng 
vào Calhoun nhưng một lần nữa, bóng vẫn không tới anh. 


Trận đấu chỉ còn vài giây và cả đội đều hi vọng Calhoun sẽ giành 
được bóng và giữ được nó cho tới khi đến được khung thành đối thủ. 
Tuy nhiên, giống như hai lượt trận trước đó, anh không có được 
bóng. Đến lúc này, ông huấn luyện viên nổi nóng và nhắc nhở cầu 
thủ ném bóng phải chuyền được cho Calhoun. 


Tuy nhiên, đến lượt chơi thứ tư, cầu thủ này bị phạt, trận đấu kết 
thúc. 


Quá tức giận, người huấn luyện viên hét lên trước mặt cầu thủ này: 
“Tôi 
đã bảo anh chuyền bóng cho Calhoun bốn lần rồi. Và giờ chúng ta 


thua rồi!” 


Người cầu thủ kia nhìn thẳng vào mắt huấn luyện viên, rồi anh đứng 
lên và nói: “Tôi đã cố chuyền bóng cho Calhoun, đúng như lời ông 
dặn. 


Nhưng vấn đề là Calhoun không muốn nhận bóng.”1 
1 Eric Garner, You Have to Want It, (Tạm dịch: Bạn phải muốn nó). 


Đôi khi trong nhóm sẽ có những thành viên không muốn gánh vác 
trách nhiệm. Không phải vì họ không có năng lực để hoàn thành 
được công việc mà vì một lý do, đơn giản là họ quyết định từ chối cơ 
hội. Thật không may, nhiều người trong số chúng ta đang bỏ phí rất 
nhiều cơ hội để đạt được khả năng mà bản thân có thể đạt tới. 
Những người đó thờ ơ trước cơ hội. Khi được chuyền bóng, họ liền 
đẩy cho người khác hay buông xuôi hoàn toàn. Tất cả những gì họ có 
thể làm là thụ động chờ hướng dẫn cho hành động tiếp theo hoặc chỉ 
đơn giản là làm cho có. 


C 
C 


n những thành viên có tỉnh thần cầu tiến? Họ là nhân tố thúc đẩy 


+» ©: 


nhóm tiến lên. Họ luôn sẵn sàng đón nhận ngay khi có cơ hội xuất 
hiện. 


Họ không chờ ai khác hoàn thành công việc thay. Với họ những 
nhiệm vụ khó vừa là thử thách, vừa là cơ hội, họ không tìm cách đùn 
đẩy nó cho người khác hay bỏ mặc. Những đồng đội này thay vì đợi 
chờ hướng dẫn mới hành động, họ là tuýp người chủ động dẫn dắt 
người khác cùng 


hành động. Còn bạn thì sao, bạn có phải là kiểu người luôn tìm kiếm 
cơ 


hội, luôn làm xuất sắc hơn yêu cầu tối thiểu? 


Điều tôi thật sự muốn hỏi là: Trong nhóm, bạn được xem là một 
thành viên nổi bật hay là gánh nặng cho mọi người? Bạn là kiểu luôn 
hoàn thành tốt nhiệm vụ và sẵn sàng nhận thêm hay kiểu “vẫn chưa 
xong và hi vọng ai đó sẽ làm thay”? Nếu bạn nằm trong nhóm thứ 
nhất, hãy tiếp tục phát huy nhé! Còn nếu bạn rơi vào nhóm sau, bạn 
có thể thay đổi ngay từ bây giờ. Bước thay đổi đầu tiên chính là 
thành thật trả lời những câu hỏi trên. Qua đó, bạn sẽ hiểu rõ hơn về 
sự đóng góp của mình cho nhóm. 


Nếu bạn kỳ vọng nhóm của mình đạt được thành quả xuất sắc nhất, 
vậy trước hết bạn hãy tạo nên thành quả xuất sắc nhất. Cả nhóm 
không thể 


trở nên xuất sắc nếu từng thành viên không tự nỗ lực trở nên xuất 
sắc. 


Hãy bắt đầu từ chính bạn. Bạn không thể kiểm soát hành động của 

người khác nhưng bạn luôn có quyền quyết định sự nỗ lực của bản 
thân. Mỗi sáng thức dậy, hãy đặt ra mục tiêu phải tốt hơn mình của 
ngày hôm qua. 


Dù chỉ tốt hơn một phần trăm mỗi ngày nhưng theo thời gian, bạn 
cũng hoàn thiện hơn rất nhiều. 


Khi bạn nỗ lực phát triển bản thân, cả nhóm cũng sẽ có động lực cố 
gắng vươn lên. 


Việc trở thành một đồng đội giỏi chủ yếu là nhờ vào những việc làm 
nhỏ 


bé và đơn giản. Bạn cần tự nguyện làm tốt hơn tiêu chuẩn đã đặt ra. 
Mỗi ngày phấn đấu hơn một chút. 


Tôi rất thích câu đố này: Có năm con ếch ngồi trên một chiếc lá súng. 


Một con quyết định nhảy xuống. Hỏi còn lại bao nhiêu con ếch trên 
lá? 


Hầu hết đều sẽ trả lời là bốn. Nhưng bạn hãy đọc kỹ hơn xem, đáp 
án thật ra là năm. Tại sao vậy? Bởi vì con duy nhất chỉ mới quyết 
định nhảy thôi chứ có thật sự nhảy đâu1. 


1 Stacy Pettinelli Mulligan, Whats Holding You Back From Your Goals? 
(Tạm dịch: Cái gì đang kìm chân bạn tiến tới mục tiêu?). 


Để thật sự trở nên giỏi hơn và hoàn thành nhiệm vụ được giao, cái 
bạn cần không chỉ lả những quyết định. Bạn phải hành động. Thế 
giới ngày nay có nhiều người mơ ước, nhiều người tin tưởng nhưng 
chẳng có bao nhiêu người thật sự bắt tay vào làm. Hãy quyết tâm trở 
thành người “nói được làm được”. 


Các đội ngũ và tổ chức rất trọng dụng những thành viên “dám nói 
dám làm”. Những con người hành động đáng tin cậy, luôn sẵn sàng 
đón nhận cơ hội và dứt khoát. Họ là các nhà lãnh đạo và không chờ 
đợi người khác nói cho họ biết phải làm gì. Thay vì vậy, họ xắn tay 
áo lên hành động. Họ 


có một năng lực kỳ lạ, có thể nhận ra khi nào cần phải làm gì và làm 
ngay không trì hoãn. 


Tuy nhiên, đừng để cho đoạn mô tả trên khiến bạn nhụt chí. Khác 
với suy nghĩ thông thường của bạn, người “dám nghĩ dám làm” 


không hẳn cứ 


phải giỏi hơn tất cả mọi người. Họ chỉ chú tâm vào công việc nhiều 
hơn. 


Sự thực là bất kỳ ai cũng có thể hành động nếu họ tập trung vào mục 
tiêu. 


Một trong những nhân tố thúc đẩy thành công của nhóm mạnh mẽ 
nhất chính là người hành động. Họ có thể “dọn đường”, “mở lối” cho 
đồng đội. Để chứng minh cho khẳng định này, tôi sẽ kể cho bạn nghe 
câu chuyện đầy cảm hứng về một người đàn ông đã đạt được một 
thành tựu tưởng chừng như bất khả thi: 


Nhiều năm trước, các chuyên gia từng nói rằng con người không thể 
chạy hết một dặm (khoảng 1,5 kilomet) trong thời gian dưới bốn 
phút. Cơ thể 


chúng ta không đủ khả năng làm như vậy. Hết năm này sang năm 
khác, các vận động viên không ngừng nỗ lực chinh phục mục tiêu bất 
khả đó, nhưng họ vẫn thất bại. 


Vào những năm 1940, vài vận động viên đã gần đạt được kỷ lục chạy 
một dặm trong bốn phút. Một số người chỈ còn trễ hơn một, hai giây 
nhưng không ai có thể vượt qua giới hạn bốn phút. Nhiều người nghĩ 
rằng cơ 


thể con người đã đạt tới giới hạn của nó, cho đến ngày 6 tháng 5 
năm 1954. Ngày hôm đó, một sinh viên y khoa 25 tuổi đến từ Anh, 
Roger Bamnister, đã hoàn thành một dặm trong vòng 3 phút 59,4 giây. 
Kể từ lúc 


đó, bốn phút một dặm trở thành tiêu chuẩn cho tất cả vận động viên 
chạy cự ly trung bình! 


Khi có một người vươn lên dẫn đầu, những người khác sẽ sớm noi 
theo. 


Bạn hãy là người tiên phong đó. Khi bạn nỗ lực trở nên xuất sắc, các 
đồng đội khác cũng sẽ được truyền cảm hứng để cố gắng hơn. Điều 
từng được cho là không thể sẽ biến thành có thể. Đó chính là sự vĩ 
đại! 


Bài tập áp dụng 


Bạn có phải là kiểu đồng đội tích cực, chủ động? Nếu chưa phải là 
do đâu? 


Bạn có thể bắt đầu thay đổi điều gì để nâng cao giới hạn trong nhóm 
của mình? 


......ÔÔÖÒÔÖÖÔÖÔÖÔÔÔÔÒÔÒÔÒÒÐ 


HIỂU RÕ CON ĐƯỜNG ĐANG ĐI 


Những đồng đội xuất sắc luôn hiểu rõ tầm nhìn, mục tiêu của nhóm. Họ 
hiểu rõ bằn thân lẫn người khác cần đóng góp gì để đạt được đích đến 
cuối cùng 


Có câu chuyện ngụ ngôn được kể rằng: Ngày xưa, có một ông thị 
trưởng. 


Vào một ngày tháng Ba gió lớn, ông quyết định ra công viên đi dạo. 

Trên đường đi, ông tình cờ bắt gặp một cậu bé đang thả diều. Đó là 
chiếc diều to và đẹp nhất mà ông từng thấy. Nó nhẹ nhàng vươn tới 
bầu trời, và bay cao đến nỗi ngài thị trưởng tin rằng người ở thành 

phố bên cạnh cũng có thể nhìn thấy nó. 


Thị trấn khiêm tốn của ông thị trưởng không có nhiều thứ đẹp đẽ 
như 


vậy, do đó, ông quyết định thưởng “chìa khóa của thành phố” cho 
người đã tạo nên khung cảnh lôi cuốn đó. Ông hỏi: “Ai đang thả con 
điều này?” 


“Là cháu,” cậu bé vừa nói vừa cố hết sức giữ lấy con diều to và đẹp. 
“Cháu đã tự tay làm con nhiều này. Cháu đã vẽ những hình ảnh rực 
rỡ lên đó và thả nó!” 

Gió phản đối: “Là tôi chứ. Chính làn gió của tôi đã nâng cánh diều 
lên không trung, bay thật tự do và uyển chuyển. Nếu không có tôi, 
điều sẽ 


không thể bay được. Tôi là người thả!” 


Như vậy, ai mới là người thả điều? 


Tất cả, đúng không? Mặc dù cậu bé, cơn gió và cánh diều đều hiểu rõ 
sự 


đóng góp của bản thân vào việc này nhưng họ lại không biết các 
thành viên còn lại cũng góp phần tạo nên cảnh tượng tuyệt vời đó! 
Những người đồng đội tuyệt vời không chỉ hiểu được tầm nhìn, mục 
tiêu của nhóm mà còn hiểu cả vai trò của mình, cũng như của người 
khác. 


Ngược lại, nếu bạn không hiểu những yếu tố trên, bạn sẽ khó lòng 
thành công. Việc mù mờ về tầm nhìn và mục tiêu của tập thể giống 
như bạn đang chèo thuyền giữa hồ nước bị vây quanh bởi sương mù 
dày đặc. Bạn không được phép nghỉ tay chèo nhưng lại không biết 
mình sẽ đi đâu. Bạn sẽ tiếp tục như vậy trong bao lâu? Hoặc ít nhất, 
bạn sẽ vẫn chèo thuyền bằng sức sống và nguồn năng lượng đồi dào 
như lúc bắt đầu nếu bạn không biết rõ đích đến của mình chứ? 


Khi bạn mù mờ về tầm nhìn và mục tiêu của nhóm, thật khó để biết 
bạn hoặc các đồng đội đã trực tiếp đóng góp như thế nào. Khi đó, 
hành trình của các bạn sẽ trở nên lê thê, khó chịu mà chẳng đi đến 
đâu! Một đồng đội xuất sắc luôn làm rõ tầm nhìn và mục tiêu chung, 
đồng thời họ quyết tâm, kiên trì chỉnh phục mục tiêu đó. Họ lèo lái 
con thuyền đội ngũ bằng tất cả sức mạnh và khuyến khích người 
khác cũng làm như vậy. 


Nếu tầm nhìn và mục tiêu của nhóm còn mơ hồ hoặc nếu bạn chưa 
truyền đạt đầy đủ để đồng đội hiểu rõ về nó, bạn có thể làm ba việc 
sau để cải thiện tình hình: 


ĐẶT CÂU HỎI 


Rất đơn giản, nếu bạn chưa chắc chắn về tầm nhìn và mục tiêu của 
nhóm hoặc nếu chúng hơi mơ hồ, hãy hỏi lại. Đến gặp trưởng nhóm 
và trao đổi rõ ràng. Hãy hỏi họ xem họ nhìn nhận mức độ đóng góp 
của bạn cho mục 


tiêu và tầm nhìn của nhóm ra sao. Việc quan trọng nhất bạn đang 
làm để thúc đẩy nhóm phát triển là gì? 


Bên cạnh đó, hãy hỏi các thành viên khác xem họ nhìn nhận vai trò 
của mình trong nhóm như thế nào. Mỗi người đều đóng góp một 
phần không thể thiếu trong việc hiện thực hóa tầm nhìn và mục tiêu 
của cả đội. Việc hiểu rõ thế mạnh độc đáo và kỳ vọng của nhau sẽ 
giúp cho các bạn hợp tác chặt chẽ hơn, giao tiếp hiệu quả hơn, bởi 


tất cả đang cùng chinh phục một đích đến. Tất cả chỈ xảy ra khi mọi 
người đồng lòng tiến về một hướng. 


SUY NGHĨ 


Trên tinh thần luôn nỗ lực hết mình, một khi đã hiểu rõ vai trò mình 
đang nắm giữ, bạn sẽ không thể bằng lòng “giậm chân tại chỗ”. Hãy 
bắt đầu suy nghĩ về cách đóng góp vượt trên cả kỳ vọng của mọi 
người. Làm sao để tận dụng năng lực của bạn? Làm sao để đưa cả 
nhóm tiến lên một bước trên hành trình chinh phục mục tiêu? 


HÀNH ĐỘNG 


Điểm mấu chốt nằm ở hành động. Có thể bạn đã nghĩ ra những ý 
tưởng hay ho nhưng chừng nào bạn chưa bắt tay thực hiện chúng thì 
chúng vẫn nằm trong tưởng tượng. Câu chuyện ngụ ngôn dưới đây 
sẽ thể hiện tầm quan trọng của hành động thay vì chỉ nói suông: 


“Ngày xửa ngày xưa, có một ngôi nhà rất nhiều chuột. Lũ chuột ắt sẽ 


sống cực kỳ hạnh phúc, giá như không có một cản trở duy nhất, 
chính là lão mèo già ục ịch, xấu tính. Một đêm nọ, bầy chuột họp lại 
và quyết định cùng nhau tìm cách chống lại lão mèo. 


Chúng hỏi nhau: “Chúng ta nên làm gì để đối phó với lão mèo nguy 
hiểm kia nhỉ? Tất cả đều đồng tình với một sáng kiến xuất sắc được 
đưa ra. 


“Chúng ta sẽ đeo một cái chuông quanh cổ lão mèo. Bất cứ khi nào 
lão đến, cái chuông sẽ rung lên cảnh báo nguy hiểm đang tới gần.) 


Từng con chuột nhảy cẵng lên, vỗ tay tán thưởng ý kiến tuyệt vời. 
Cho đến khi một con lên tiếng: “Vậy giờ ai sẽ nhận nhiệm vụ đi treo 
cái chuông lên cổ lão mèo?” Tất cả đều im lặng.” 


Nảy ra những ý tưởng hay ho không phải quá khó, nhưng để thực 
hiện được chúng lại là một chuyện khác. Arnold H. Glasow - tác giả, 
doanh nhân người Mỹ, từng nói: “Một ý tưởng không đi đôi với hành 
động thì chẳng đạt được kết quả gì lớn hơn ngoài việc chúng ta đang 
vận hành một tế bào thần kinh.” 


Một khi bạn đã hiểu rõ tầm nhìn của nhóm và và vai trò của riêng 
mình, vậy đã đến lúc hành động. Chúng ta chỉ có thể chăm chỉ làm 
việc cần mẫn, sáng suốt hơn, nếu đã nhìn thấy con đường mình đang 
đi, vai trò của chính mình, của nhóm. 


Bài tập áp dụng 


Tầm nhìn, mục tiêu của nhóm bạn là gì? Bạn và các thành viên khác 
sẽ 


đóng góp như thế nào vào mục tiêu đó? Nếu chưa hiểu rõ, bạn sẽ 
làm gì để nắm rõ hơn? 


Những người đồng đội tuyệt vời không chỉ hiểu được tầm nhìn, mục tiêu 
của nhóm mà còn hiểu cả vai trò của mình, cũng như của người khác. 


ĐƯA RA GIẢI PHÁP 


Để trở thành một đồng đội xuất sắc, bạn cần mang đến giải pháp chứ 
không phải vẫn đề cho nhóm 


Rất ít người từng biết đến cái tên Nicholas Winton. Ông là một người 
khiêm nhường đã tạo nên thành tựu to lớn mà mãi đến năm mươi 
năm sau mới được thế giới công nhận. 


Winton là một nhà môi giới chứng khoán ở Luân Đôn. Tháng 12 năm 
1938, trong lúc ông đang mong chờ chuyến du lịch trượt tuyết ở 
Thụy Sĩ 


thì một người bạn khuyên ông nên bỏ chuyến đi và cùng mình đến 
Tiệp Khắc để giải cứu các trể em Do Thái. Vào thời điểm đó, nước 
Anh đang có chương trình Kindertransport1. Họ cử người đại diện 
đến Đức và Áo để 


giải cứu 10.000 đứa trẻ Do Thái trước khi Chiến tranh thế giới thứ II 
bùng nổ. 


1 Tên của một loạt các nỗ lực cứu hộ đã giúp hàng ngàn trễ em Do Thái 
của Anh từ 1938-1940. 


Tuy nhiên ngay tại Tiệp Khắc lại không có nhiều chương trình giải 
cứu trẻ em. Đứng trước tình hình này, ông Winton đã bắt tay ngay 
vào việc thiết kế một chương trình cứu hộ riêng, đòi hỏi rất nhiều 
thời gian, công sức, nhiệt thành và can đảm để hoàn thành. 


Thông cáo của Nicholas Winton đăng trên tờ New York Times đã viết: 


“[Những nỗ lực giải cứu trẻ em của Winton] gặp phải rất nhiều nguy 
hiểm, vấn nạn hối lộ, giả mạo, có liên hệ bí mật với Gestapo, chín 
chuyến tàu hỏa, rất nhiều giấy tờ và tiền của. Các đặc vụ Đức Quốc 
xã bắt đầu bám đuôi ông. Trong phòng khách sạn của mình tại 
Prague, ông đã gặp những bậc cha mẹ hết sức kinh hãi, tha thiết 
được đưa con của họ đến trú ngụ ở nơi an toàn, cho dù điều đó đồng 
nghĩa với việc phải giao con mình cho một người xa lạ đến từ một 
mảnh đất xa lạ.” 


Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Nicholas Winton đã cứu được 
tổng cộng 669 trẻ em khỏi Thảm họa Holocaust. Cho đến hôm nay, 
những đứa trẻ này vẫn tự gọi mình là “Con của Winton.” 


Năm 2003, ông được Nữ hoàng Elizabeth đệ Nhị phong tước Hiệp sĩ. 


Ngài Nicholas Winton chính là một anh hùng. Tuy vậy, không nhiều 
người biết đến ông, thậm chí số người biết về sự cống hiến của ông 
còn ít hơn. Vợ của ông cũng không biết về sự dũng cảm của chồng 
mình, cho đến năm 1988, bà tìm được trên tầng gác mái một cuốn sổ 
lưu niệm cũ, ghi tên của những trễ em từng được giải cứu, tên cha 
mẹ chúng, và tên tuổi, địa chỉ của các gia đình nhận nuôi. 


Khi người vợ đưa cuốn sổ cho Winton, ông bảo bà hãy bỏ nó đi vì nó 
cũng không còn giá tr] gì nữa. Nhưng bà đã không làm vậy mà đưa 
nó đến cho một nhà sử học ở Holocaust. Nhờ vậy, bây giờ chúng ta 
mới được biết tới câu chuyện cao cả, đầy cảm hứng của một nhà 
lãnh đạo khiêm nhường. 


Ngài Nicholas Winton không cần ai thúc ép mình hành động. Ông 
nhìn thấy vấn đề và tìm cách sử dụng năng lực, kỹ năng của mình để 
cứu lấy cuộc đời của hàng trăm đứa trẻ. Đó là việc mà các nhà lãnh 
đạo nên làm. 


Đó cũng là việc bạn có thể làm. 


Năm 2001, trong một bài phỏng vấn đăng trên tờ New York Times, khi 
được hỏi về lý do thúc đẩy ông làm như vậy, Winton trả lời một cách 
giản dị, khiêm tốn: “Đó là khi bạn nhìn thấy tình hình rất nhiều trẻ 
em đang 


lâm nạn, bạn phải đưa chúng đến một nơi an toàn nhưng lại không 
có tổ 


chức nào làm việc đó.” 


Trong mắt tôi, ngài Nicholas Winton là một người hùng. Tôi thích 
phong thái chủ động của ông. Tôi yêu việc ông không chờ đợi người 
khác khởi động chương trình cứu nạn thay mình. Ông thấy vấn đề, 
tự tìm giải pháp và thực hiện nó, mạo hiểm tính mạng để cứu sống 
hàng trăm người khác. 


Ông không than vãn về khó khăn, cũng không đợi ai giải quyết 
chúng. 


Ông tiên phong hành động. 


Ngài Nicholas biết rõ vĩ đại là như thế nào dù có lẽ, ông sẽ chẳng bao 
giờ 


thừa nhận mình đã làm điều vĩ đại. 


Nếu muốn trở thành một đồng đội xuất sắc, bạn cần đem lại giải 
pháp cho cả đội. Chúng ta thường cho rằng mỗi khi có vấn đề xảy ra, 
ta cần báo cáo lên quản lý trước. Dĩ nhiên, việc trình bày rõ ràng về 
rắc rối và yêu cầu mọi người chú ý là rất quan trọng, nhưng quan 
trọng hơn là tìm ra cách giải quyết. Đó là lý do tại sao bạn lại làm 
việc trong nhóm. 


Vậy làm sao để tìm ra giải pháp chứ không chỉ nêu lên vấn đề cho 
đồng đội? Bạn hãy thử bốn bước đơn giản sau: 


BẮT ĐẦU TỪ VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT 


Bạn đã hiểu rõ vấn đề là gì chưa? Nếu chưa, rất có thể bạn không 
nhận thấy rằng thực ra không hề có vấn đề gì hoặc nó không đúng 
như bạn 


nghĩ. Ví dụ: Bạn có thể cho rằng nhà cung cấp của mình đang có vấn 
đề 
vì họ không giao hàng kịp thời, nhưng hóa ra, nguyên nhân là do bộ 


phận mua hàng đặt quá trê. 


Khi tìm hiểu vấn đề một cách cặn kẽ, bạn sẽ tránh đẩy bản thân rơi 
vào hoàn cảnh khó xử khi trao đổi với lãnh đạo hoặc với nhóm của 
mình về 


một rắc rối không hề tồn tại. 
DỰ ĐOÁN NGUYÊN NHÂN VẤN ĐỀ 


Sau khi xác định đúng vẫn đề, câu hỏi tiếp theo là tại sao nó lại xảy 
ra? 


Nguyên nhân sâu xa của rắc rối này là gì? Quay lại ví dụ về bộ phận 
mua hàng, việc chậm trẽ đặt hàng có phải vì họ đang quá tải với các 
đơn khác hay không? Hoặc vì họ không nắm được các yêu cầu của 
quy trình? Hay đơn giản là họ không để tâm? Hãy bắt đầu tìm hiểu 
kỹ lý do thật sự đằng sau sự trì hoãn này. “Bắt mạch” chính xác vấn 
đề sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp. Bạn chỉ cần đặt câu hỏi tại sao? 
ĐƯA RA GIẢI PHÁP 

Bây giờ bạn đã biết nguyên nhân gây ra khó khăn, hãy đề xuất các 
giải pháp mà bạn nghĩ là có thể khắc phục được chúng. Khi nêu giải 
pháp, đừng quên nói rõ thời gian, chi phí cũng như các yêu cầu cần 
thiết khác. 

Hãy trình bày tất cả phương án khả dĩ cho trưởng nhóm, cả đội. 


SẴN SÀNG KHẮC PHỤC VẤN ĐỀ 


Khi đề xuất giải pháp, bạn đừng chỉ đẩy chúng cho nhà lãnh đạo 
hoặc các đồng đội khác. Thay vào đó, hãy trình bày bạn có thể làm gì 
để góp phần khắc phục khó khăn. Hãy là một người “dám nói đám 
làm” - đấy mới là tỉnh thần chủ động đáng tuyên dương. Đây chính 
là thái độ “nỗ 


lực thêm một chút” mà chúng ta đã thảo luận trong chương trước. 


Giống như ngài Nicholas Winton, nếu bạn nhận ra vấn đề, hãy chủ 
động tìm giải pháp và bắt tay thực hiện chúng. 


Bài tập áp dụng 


Bạn đang là người đưa ra vấn đề cho nhóm hay tích cực tìm ra giải 
pháp kèm theo? Bạn có thể làm øì để giải quyết vấn đề đang có? 


¬.......Ô.......... 


PHÁT TRIỂN BẢN THÂN 


Phát triển bằn thân luôn đòi hỗi chúng ta phải có kỈ luật, nó có thể khiến 
bạn khó chịu, đôi khi nỗ lực nhưng không nhận lại được thành quả xứng 
đáng. 


Tuy nhiên, phát triển bản thân luôn là một khoản đầu tư tối quan trọng, 
chắc chắn mang lại phần thưởng giá trị 


Cách đây ít năm, tôi đã ngẫm nghĩ về điều mà tôi từng nghe ít nhất 
hàng trăm lần mỗi khi đi công tác. Mỗi khi ngồi trên chiếc máy bay 
chuẩn bị 


cất cánh, chúng tôi thường xuyên nghe những hướng dẫn đảm bảo 
an toàn sau: “Trong trường hợp áp suất trong khoang chính giảm đột 
ngột, mặt nạ dưỡng khí sẽ được thả xuống...” 


Hầu hết hành khách, trong đó có cả tôi, ít khi chú ý đến những 
hướng dẫn này. Nhưng lần đó, không hiểu vì sao tôi lại chăm chú 
lắng nghe. 


“Hành khách cần phải đeo mặt nạ cho mình trước khi hỗ trợ các 
hành khách khác hoặc trẻ em.” 


Hướng dẫn đó dấy lên trong tôi thắc mắc: Tại sao? Tại sao tôi không 
nên giúp người khác trước khi chú ý đến nhu cầu của bằn thân? Đó 
không phải là hành động đầy vị tha và chu đáo ? 


Đúng thế, đó có thể là một hành động đầy vị tha và tận tâm nhưng 
không phải là sáng suốt nhất. Nếu tôi cố gắng giúp người khác đeo 
mặt nạ trước, còn tôi đột ngột bị thiếu o-xi thì thật không may cho cả 
hai! 


Câu chuyện này khá giống với hầu hết trải nghiệm của mọi người 
trong việc phát triển bản thân. Chúng ta quá bận bịu chăm lo cho nhu 
cầu của người khác - hoàn thành dự án đúng hạn, họp hành, chơi 
với con, thanh toán hóa đơn, nấu ăn, vân vân và vân vân, đến nỗi ta 
chẳng còn thời gian cho chính bản thân mình. Rõ ràng, ta cũng bắt 
đầu “cạn o-xi”, kiệt sức 


dần dần và mang lại ít giá trị hơn cho những người mà ta quá tất bật 
để 


làm hài lòng họ. 


Lúc này, có thể bạn sẽ phản đối: “Gượm đã. Chẳng phải trong 
Chương 1 


ông đã nói rằng chúng ta phải vị tha, phải giúp đỡ người khác trước, 
phải sống theo Nguyên tắc Bạch kim và đặt lợi ích của nhóm lên trên 
lợi ích của bản thân sao. Giờ ông lại bảo tôi phải chăm sóc mình 
trước?” Đúng là tôi đã nói như vậy. Nhưng điều đó rất liên quan đến 
việc bạn phải ưu tiên phát triển bản thân. Việc nghĩ cho người khác 
vẫn rất quan trọng, nhưng khi bạn dành thời gian cho chính mình, 
bạn không chỉ mở rộng lòng vị tha mà còn bồi dưỡng tất cả phẩm 
chất khác mà tôi đã nhắc đến. 


Bạn càng tập trung phát triển năng lực của bản thân, bạn sẽ ngày 
càng giỏi hơn. Bạn sẽ không thể giúp ích cho bất kỳ ai, kể cả đội 
nhóm của mình, nếu bạn chưa trở nên xuất sắc và thường xuyên học 
hỏi, nâng cao kiến thức. Phát triển bằn thân luôn đòi hồi chúng ta phải 
có kÌ luật, nó có thể 


khiến bạn khó chịu, đôi khi nỗ Lực nhưng không nhận lại được thành 
quả xứng đáng. Tuy nhiên, phát triển bằn thân luôn là một khoản đầu tư 
tối quan trọng chắc chắn mang lại phần thưởng giá trị. 


Muốn phát triển bản thân, bạn phải sẵn sàng làm những việc khó. Đó 
là mở mang kiến thức, rèn luyện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm. Đây 
chính là khoản đầu tư khôn ngoan nhất mà chúng ta có thể thực 
hiện. 


Benjamin Franklin từng nói: “Để kiếm được nhiều tiền nhất, hãy dốc 
hầu bao cho bộ não của bạn.”1 


1 Myrko Thum, Why Personal Development is the Best Investnent You'Tl 
Ever Make, (Tạm dịch: Tại sao Phát triển bản thân là Khoản đầu tư Tốt 
nhất chúng ta từng làm). 


Giữa thời gian bạn dành để đầu tư phát triển bản thân và thành tựu 
đạt được có một mối tương quan rõ ràng. Có người từng kể với tôi 
một câu chuyện minh họa rất rõ cho nhận định này. Chuyện kể về 
một một chàng trai hàng năm vẫn hay ghé thăm trang trại của ông 
mình. Lần nọ, khi đến thăm ông, chàng trai thấy ông đang chuẩn bị 
trồng thêm vài loại cây mới mà trước giờ chưa từng có. Hai ông cháu 
cùng đi tới vườn ươm địa phương để chọn giống cây mà họ muốn 


trồng. 


Khi họ trở về nhà, người ông tốt bụng, ấm áp và thông thái ấy mới 
hỏi cháu mình: “Nếu ông trồng một trong hai cái cây này, một ở 
trong nhà và một cây ở ngoài, cháu nghĩ cây nào sẽ phát triển tốt 
hơn?” 


“Cháu nghĩ cây trong nhà sẽ lớn nhanh nhất,” người cháu đáp, “bởi 
vì nó không phải chống chọi với những mùa đông giá lạnh, gió mưa 
hay ánh nắng thiêu đốt. Nó sẽ ít phải chịu đựng khó khăn hơn.” 


Người ông lấy một cây để trồng ở trong nhà, cây còn lại ông ươm ở 
ngoài vườn. Rồi ông quay sang người cháu trai và nói: “Chúng ta 
cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé.” 


Nhiều năm trôi qua, người ông luôn chăm sóc cẩn thận cả hai cái cây 
này. 

Chưa đến năm thứ ba, chàng trai đã hỏi thăm về chúng. Chàng vẫn 
nhớ 


cuộc thử nghiệm năm nào. Người ông đưa anh đến xem hai cái cây 
m 


Đ⁄ 


họ đã trồng bên ngoài và ở trong nhà. Ông hỏi: “Cháu nghĩ cái nào 
khỏe mạnh hơn?” 


“Chắc chắn là cây ngoài vườn rồi.” Người cháu đáp. “Nhưng cháu 
không biết tại sao. Nó phải chịu đựng thử thách hơn cái cây trong 
nhà rất nhiều.” 


“Đúng thế.” Ông của chàng đáp, nở một nụ cười ấm áp. “Tuy nhiên, 
chính vì cái cây này phải chống chọi với nhiều thách thức hơn, nên 
nó mới lớn nhanh hơn và kiên cường hơn. Cháu nghĩ điều này có 
xứng đáng không?” 


“Rất xứng đáng ạ!” người cháu mạnh mẽ đáp. “Ông hãy nhìn những 
cành lá của nó hân hoan vươn rộng dưới ánh nắng và bầu trời cao 
rộng kìa.” 


Người đàn ông thông thái đã dạy cho cháu của mình một bài học mà 
anh ấy sẽ không bao giờ quên. “Việc học hành cũng giống như thế 
đấy, cháu ạ. Nếu cháu không chịu hành động, cháu sẽ khó lòng 
trưởng thành và bắt đầu còi cọc, yếu ớt đi, hệt như cái cây trong nhà 
kia. Nếu cháu luôn chọn con đường ít chông gai nhất, cháu sẽ mãi 
mãi mắc kẹt ở mức tầm thường hay trung bình. Cháu chỉ có thể khai 


phá hết tiềm năng khi cháu chủ động chọn đối mặt với những thách 
thức, ngay cả khi cháu không thích làm - đó gọi là kỉ luật. Cái cây ở 
ngoài kia cần phải trải qua thử 


thách mới lớn lên xum xuê, tươi tốt.” 


Giữa quá nhiều nhiệm vụ đòi hỏi sự ưu tiên, việc dành thời gian cho 
bản thân có lẽ sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, chính việc đó lại tạo nên 
sự khác biệt giữa một người xuất sắc và một người trung bình. Một 
hoạt động phát triển bản thân rất quan trọng chính là đọc. Đó là 
phương pháp tuyệt vời giúp bạn tìm hiểu sâu sắc hơn về chính mình, 
về những cách cải thiện chính mình. Bản thân tôi rất thích đọc và 
thường đăng ký theo dõi các kênh, tạp chí... thú vị để mở mang kiến 
thức, nhưng bạn có thể làm theo cách của riêng mình. Đọc có lẽ là 
hoạt động tạo nên sự khác biệt lớn nhất trong sự nghiệp của tôi và 
nó cũng có thể mang lại tác động tương tự đối với bạn. Tôi rất thích 
một câu nói được đăng trên tạp chí Fortune: “Nhiều người sẵn sàng 
nói dối, gian lận, ăn cắp, đâm sau lưng chỉ để tiến xa hơn... trong khi 
tất cả những việc họ cần làm chỉ là ĐỌC.” 


Bạn có biết rằng chỉ cần bạn dành ra 10 - 15 phút mỗi ngày để đọc 
nửa chương sách của một cuốn sách phi hư cấu có độ dài trung bình, 
thì một năm bạn có thể đọc xong khoảng 12 cuốn? Sau mười năm, 
con số này sẽ 


là 120 quyển, 15 năm là 180 quyển và sau 20 năm, bạn đã đọc hết 
240 


cuốn sách! Bạn gần như có thể xây dựng cả một thư viện từ số sách 
đó, chưa kể vốn kiến thức uyên bác mà nó mang lại! Tất cả những 
việc đó chỉ 


nhờ 10 - 15 phút bạn bỏ ra để đọc mỗi ngày. 


Trong một bài báo của Tevi Troy viết trên tạp chí Business Insider, ông 
cho biết cựu tổng thống Hoa Kỳ George W.Bush đã đọc 186 cuốn sách 
từ 

năm 2006 đến 2008, trong thời gian đương nhiệm. Mười bốn là số 
sách 


mà Abraham Lincoln đọc hàng năm. Bạn hãy so sánh con số này với 4 


lượng sách trung bình một người Mỹ đọc trong một năm. Có thể 
thấy, đa số tổng thống Hoa Kỳ đều là người mê đọc sách. Nếu ngay 


cả tổng thống cũng có thể sắp xếp thời gian để đọc thì chúng ta thật 
khó để nghĩ ra cái cớ nào bao biện cho mình! 


Một hoạt động mở mang hiểu biết khác là tham gia, xem những buổi 
tọa đàm, các khóa học online, hay hội thảo. Ngày nay có vô số cơ hội, 
từ mất phí đến hoàn toàn miễn phí để giúp bạn tự phát triển bản 
thân. Bạn có biết rằng nhiều trường đại học, trong đó có Viện Công 
nghệ 


Massachusetts, Harvard và Cal Berkley, đang mở hàng trăm khóa học 
trực tuyến miễn phí cho cộng đồng? Đây là một trang web để bạn tìm 
những khóa học này là: www.edx.org. 


Tuy nhiên, có một điều quan trọng tôi cần nhấn mạnh: Nếu chỈ đọc 
hoặc tham gia khóa học, tọa đàm thôi là chưa đủ. Hãy dành thời gian 
áp dụng những gì đã học. Có lẽ giống như hầu hết mọi người, bạn 
cũng đã từng đọc một cuốn sách, tham gia một sự kiện với ý định sẽ 
thực hành những kiến thức hay ho mình vừa tiếp thu. Nhưng bạn 
chẳng bao giờ làm được, vì khi quay lại với công việc, với thói quen 
thường ngày, thứ tự ưu tiên của bạn lại thay đổi. 


Nhưng đừng để chuyện này xảy ra, cả tôi và có lẽ cả bạn đều chắc 
chắn không hề khuyến khích chuyện này. Trên con đường học hỏi, 
chúng ta đều cần phải thay đổi hành vi của mình. Bạn có thể đọc hết 
cả cuốn sách 


nói về cách sống chân chính nhưng chỉ cho đến khi bạn thật sự bắt 
đầu sống chân chính, bạn mới tiếp thu được những gì đã đọc. Bạn có 
thể đọc hết cuốn sách nói về cách làm một đồng đội xuất sắc, nhưng 
chỉ đến khi bạn áp dụng ít nhất một trong các nguyên tắc đã đọc, vậy 
kiến thức kia mới là của bạn. 


Nhà thơ lãng mạn người Anh, John Keats từng viết trong một bức 
thư gửi cho anh trai và chị dâu của mình rằng: “Không có gì trở 
thành hiện thực cho đến khi biến nó thành trải nghiệm - ngay cả một 
câu châm ngôn cũng không phải là châm ngôn dành cho bạn, đến khi 
bạn dùng sự sống của mình sống vì điều đó.” 


Một hoạt động liên quan mật thiết đến việc áp dụng những kiến thức 
đã học, đã đọc chính là tích lũy kinh nghiệm. Trong tác phẩm Phù 
thủy xứ 


Oz, người bù nhìn đã hỏi phù thủy: “Người có thể ban cho tôi bộ não 
được không?” 


Phù thủy đáp lại: “Một đứa trẻ vẫn có não, nhưng nó không có nhiều 


hiểu biết, thông thái. Kinh nghiệm là thứ duy nhất mang lại tri thức. 
Càng lớn tuổi, ngươi sẽ càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm.” 


Phần lớn những điều chúng ta học được trong cuộc sống là thông qua 
kinh nghiệm. Tương tự vậy, cách tốt nhất để bạn có kinh nghiệm 
trong làm việc nhóm là đảm nhận các dự án, nhiệm vụ thử thách 
năng lực của bạn. Có lẽ đó là con đường nhanh nhất giúp bạn học 
hỏi hầu hết mọi thứ. 


Nếu bạn muốn quản lý một dự án, việc đọc tài liệu và tham gia sự 
kiện sẽ 


cho bạn nền tẳng kiến thức vững chắc. Tuy nhiên, chỉ khi thật sự 
dấn thân vào thực tế mới nhanh chóng mang đến các giá trị hữu ích 
nhất. Vì bạn đã được học, được trải nghiệm từ chính những việc bạn 
làm. Tương tự, nếu bạn có ý định bán một thứ gì đó, và bạn chỈ đọc 
lý thuyết, tham dự sự kiện, bạn sẽ không thể trở thành người bán 
hàng kiệt xuất cho đến khi bắt tay vào hành động. 


Bạn muốn phát triển sự nghiệp, hãy tích lũy thêm hành trang kinh 
nghiệm, nhất là về những điều nằm ngoài vùng an toàn của bạn. Can 
đảm đón nhận thách thức sẽ thúc đẩy bạn tiến bước nhanh hơn. 


Tương tự như hai cái cây trong câu chuyện trên, nếu bạn thụ động, 
bạn không thể trưởng thành. Mỗi năm, hãy dành thời gian xây dựng 
kế 


hoạch phát triển bản thân nhằm đạt được mục tiêu bạn hằng mong 
muốn. Sau đó bắt tay vào thực hiện ngay thôi. Việc này không phải 
lúc nào cũng dễ dàng nhưng tôi cam đoan, nó rất xứng đáng để nỗ 
lực. Hãy dành cho nó sự ưu tiên đúng đắn. 


Bài tập áp dụng 
Bạn có đang dành đủ thời gian để phát triển bản thân? Nếu không, 
thì tại sao? Một hoặc hai việc mà bạn có thể làm ngay bây giờ để 


thúc đẩy bản thân tiến lên là gì? 


¬......Ô.ÔÔÖÔÔÖÔÖÒÔÔÒÔÒÒô 


Bạn muốn phát triển sự nghiệp, 

hãy tích lũy thêm hành trang kinh nghiệm, 

nhất là về những điều nằm ngoài vùng an toàn của bạn. 
Can đàm đón nhận thách thức 


sẽ thúc đầy bạn tiến bước nhanh hơn. 


TRUYỀN CẢM HỨNG VÀ TRỞ THÀNH NHÀ LÃNH ĐẠO 


Khi bạn thật sự nỗ lực, người khác sẽ tự động noi gương Có một truyền 
thuyết xưa kể về một tu viện ở Pháp nổi tiếng khắp châu Âu, về sự 
lãnh đạo tài tình của một người được gọi là Cha Leo: Năm đó, có một 
nhóm tu sĩ lặn lội đường xa đến tu viện của Cha Leo với hi vọng học 
hỏi ông. Chưa được bao lâu, các tu sĩ đã bắt đầu cãi cọ về việc ai sẽ 
là người thực hiện các công việc lặt vặt. 


Đến ngày thứ ba của cuộc hành trình, họ tình cờ gặp một tu sĩ khác 
cũng đang trên đường đến chỗ của Cha Leo. Người này gia nhập vào 
đoàn. VỊ tu sĩ này không bao giờ 


than vãn hay trốn tránh bất cứ nhiệm vụ nào. Bất cứ khi nào những 
tu sĩ khác đùn đẩy nhau một công việc nào đó, anh sẽ nhẹ nhàng tự 
nguyện làm nó. Đến ngày cuối cùng, các tu sĩ hay cãi cọ kia đã noi 
gương người bạn đồng hành cần mẫn của mình. Tất cả 


mọi người đều cùng nhau nỗ lực. 
Khi cả đoàn đến được tu viện và xin gặp Cha Leo, người đón cười và 
nói: “Cha của chúng tôi đang đi với các anh kia kìa!” Anh ta chỉ vào 


Vị tu sĩ đã gia nhập nhóm sau này. 


Trong câu chuyện này, Cha Leo đã chứng minh sức ảnh hưởng mạnh 
mẽ của việc làm gương. Và BẠN cũng có thể dẫn dắt người khác 


bằng cách tương tự như thế. Khi bạn chủ động và nỗ lực đưa nhóm 
đi lên, làm gương cho mọi người, bạn sẽ thấy nhiều điều bất ngờ xảy 
ra. Là nhà lãnh đạo, hành động của bạn quan trọng hơn những lời 
bạn nói hay những chỉ thị bạn yêu cầu người khác phải thực hiện. 


Nhà tôi ở cạnh một con đường dành cho người đi bộ, nó bao quanh 
một công viên. 


Tôi thật may mắn vì được làm việc tại nhà trong nhiều năm. Nhìn ra 
cửa sổ là khung cảnh công viên xinh đẹp và dãy núi Nam Utah rực 
rỡ. Hầu như sáng nào cũng thế, mỗi khi nhìn ra cửa sổ, tôi đều thấy 
một người đàn ông cao to, lớn tuổi đang đều đặn, chậm rãi chạy 
quanh công viên. Thỉnh thoảng, người vợ sẽ đi cùng ông. Hai vợ 
chồng sánh vai bên nhau, từng bước từng bước, tràn đầy yêu thương 
suốt cả con đường dài. 


Người đàn ông lớn tuổi ấy chính là nhà lãnh đạo dù thậm chí ông 
không hề biết điều đó. Ông truyền cảm hứng cho tôi ngừng bao biện 
về việc không tập thể dục mỗi ngày. Ông truyền cẩm hứng cho tôi 
bớt lo sợ 


những năm tháng xế chiều của mình. Ông truyền cảm hứng cho tôi 
trong 


vai trò một người chồng, khi ý thức rằng mối quan hệ dài lâu chính 
là kho báu của cuộc đời. Người lãnh đạo lặng thầm ấy đã có tác động 
rất quan trọng đối với tôi, dù thậm chí tôi chẳng hề quen biết ông. 


Trong cuộc đời bạn, có những ai đã truyền cảm hứng cho bạn, đã để 
lại dấu ấn sâu đậm cho bạn? Đó có phải là thầy, cô giáo của bạn? 
Hay là vợ/chồng, bạn bè hoặc đồng đội? Tôi đoán rằng sẽ có rất 
nhiều người có ảnh hưởng đến cuộc đời của bạn. Tại sao thế? 


Vì có thể họ đã nỗ lực để cải thiện chính bản thân giống như người 
bạn vong niên của tôi đã làm. Có thể họ đang cố gắng giảm bớt gánh 
nặng của ai đó, vượt qua một trở ngại trong khi vẫn sống tích cực, 
hoặc nỗ lực hết mình để trở nên xuất sắc. Dù là gì đi nữa, khi họ thật 
sự cố gắng, họ 


cũng đã truyền cảm hứng cho những người xung quanh khao khát 
hoàn thiện hơn. 


Khi chính bản thân bạn không ngừng phấn đấu, mọi người sẽ tự 
khắc noi gương bạn. Bạn không cần phải tự phong mình là trưởng 
nhóm, là quản lý hay lãnh đạo mới có thể dẫn dắt người khác. Chỉ 
cần bạn cam kết sống theo Sáu phẩm chất trong cuốn sách này, là 


bạn đã bước những bước chân đầu tiên trên con đường truyền cảm 
hứng và lãnh đạo mọi người. 


Và bạn cũng đang trở thành một đồng đội tuyệt vời hơn. 


Bài tập áp dụng 


Bạn đã từng làm việc gì có thể truyền cảm hứng cho đồng đội chưa? 
Sắp tới bạn sẽ tiếp tục thực hiện thêm những việc tương tự như thế 
chứ? Bạn có biết những hành động đó đã tạo ra những khác biệt nào 
không? 


¬.......Ô........ 


KẾT LUẬN 
Vào khoảng năm 1.100 sau Công Nguyên, một nhà sư đã viết thế này: 


“Khi tôi còn trẻ, tôi muốn thay đổi cả thế giới. Tôi nhận ra rằng thật 
khó để thay đổi thế giới, vì thế tôi cố gắng thay đổi đất nước của 
mình. Rồi tôi nhận ra mình cũng không thể thay đổi đất nước, tôi bắt 
đầu tập trung vào thành phố nơi mình đang ở. Nhưng tôi cũng không 
tác động được đến thành phố và khi tôi lớn hơn, tôi nỗ lực thay đổi 
gia đình mình. 


Bây giờ, khi đã già, tôi nhận ra rằng điều duy nhất tôi có thể thay đổi 
chính là bản thân. Đột nhiên tôi nhận ra rằng nếu trước đây tôi chịu 
thay đổi chính mình thì tôi đã có thể tác động đến gia đình. Sau đó, 
chúng tôi sẽ tác động đến thành phố. Sự ảnh hưởng của thành phố có 
thể thay đổi cả quốc gia và rốt cuộc, có lẽ tôi đã thay đổi được thế 
giới này.” 


Khi bạn nỗ lực thay đổi bản thân, bạn sẽ có cơ hội tuyệt vời để tác 
động lên người khác. Hành trình trở thành một đồng đội tuyệt vời 
chủ yếu tập trung vào bạn, về những việc bạn làm để hỗ trợ người 


khác trở nên tốt hơn. Khi bạn chủ động làm gương, người khác sẽ 
noi theo. 


Khi bạn nỗ lực trở thành người vị tha, đáng tin cậy, khiêm nhường, 
tích cực, biết tôn trọng người khác và cố gắng hoàn thiện bản thân, 
chính bạn cũng đang thay đổi, thúc đẩy đội ngũ của mình. Như tôi đã 
nói ngay từ 


đầu, những đội nhóm xuất sắc được tạo nên từ các thành viên xuất 
sắc. 


Nhưng sự thay đổi ấy phải bắt đầu từ chính BẠN. Thành công của 
bạn sẽ 


trở thành thành công của tất cả mọi người, bởi vì chúng ta đang làm 
việc nhóm! 


Mong muốn lớn nhất của tôi chính là sẽ có điều gì đó trong cuốn sách 
này truyền cảm hứng cho bạn phát triển bản thân hơn. Từ tận đáy 
lòng, tôi hi vọng bạn sẽ thường xuyên ghi nhớ Sáu phẩm chất trên và 
không ngừng rèn luyện chúng. Qua hành trình rèn luyện đó, cuộc 
sống của bạn sẽ thay đổi. Và bạn sẽ không chỉ trở thành một đồng 
đội giỏi hơn mà còn trở thành một con người hoàn thiện hơn! 


Michael GŒ. Rogers 


